CẨM NANG 
CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 


Tập 1 


KHẢI THIÊN 





Của nQƯỜI 


hạt tủ 


HII0DỨU 


Bạn thân mến, 


ập sách Cẩm nang của người Phật tử 

(BuddHism 101 - Quesfions and An- 
swers) dưới hình thức vấn đáp này là một tổng hợp 
của các chủ đề giáo lý căn bản dành cho những 
người tới tìm hiểu đạo Phật. Khi biên soạn tập 
sách này, chúng tôi đặc biệt nghĩ đến những Phật 
tử sơ phát tâm và bước đấu tìm hiểu giáo lý của 
đạo Phật trong một bối cảnh ảa văn hóa và nhiễu 
truyễn thống tôn giáo. Do vậy, các chủ đề được giới 
thiệu ở đây mang tính cách căn bản nhằm giúp cho 
người đọc có một cái nhìn tổng quát về lời dạy của 
Đức Phật trên cả hai phương điện lý thuyết và thực 





hành. Chúng tôi không dám đi sâu hơn vào các vấn 
đề triết học Phật giáo vì e rằng làm như thế sẽ gây 
khó khăn cho người tới học; tuy nhiên, các vấn đê 
được chọn lọc và nêu ra ở đây là cốt tủy của đạo 
Phật. Bạn cần nắm thật vững các chủ đề này trước 
khi đi vào nghiên cứu sâu xa hơn". Hy vọng tập sách 
nhỏ này sẽ là nấc thang hữu ích, giúp bạn trên con 
đường tìm hiểu và tu tập. 


Los Angeles, mua Đông 2008 
Khải Thiên 


1. Xem Cẩm Nang Của Người Phật Tử, tập II, II (Buddhism 201, 301), 
cùng tác giả. 


œ1 Ba 0mm 6N 


101 Câu Hỏi 


Phật giáo và các tôn giáo khác giống nhau ở 
điểm nào? 

Phật giáo khác các tôn giáo khác ở điểm nào? 
Xin cho biết tóm tắt về lịch sử của Đức Phật? 
Yếu tính của đạo Phật là gì? 

Phải chăng đạo Phật chủ trương lìa bỏ thế gian? 
Phật giáo là tôn giáo hay triết học? 

Triết lý căn bản của Phật giáo là gì? 

Nếu Phật giáo không phải là một tôn giáo thần 
quyền, vậy có thể xem Phật giáo là một tôn giáo 
khoa học hay một triết lý khoa học không? 
Nếu ngay từ đầu đạo Phật đã thiết lập một 
con đường cho sự giác ngộ và giải thoát, vậy 
tại sao lại có khái niệm Tiểu thừa và Đại thừa? 








10. 


11, 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


ly 
18. 
19, 
20. 
2l, 


25 


Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát 
triển khác nhau như thế nào? 


Ngoài Phật giáo Nguyên thủy và Phát triển, 
sao còn gọi là Nam tông và Bắc tông? 


Về hình thức sinh hoạt, Nam tông và Bắc 
tông khác nhau như thế nào? 


Có sự khác biệt nào trong tiến trình giác ngộ 
giữa Nam tông và Bắc tông? 


Xin cho biết thêm chi tiết về tiến trình của 
Thập địa Bồ-tát? 


Kiểu mẫu lý tưởng (model) cho đời sống của 
người tu tập giữa Nam tông và Bắc tông có 
khác nhau không? 


Xin cho biết có bao nhiêu hệ tư tưởng chính 
yếu trong đạo Phật? 


Niềm tin căn bản trong đạo Phật là gì? 

Thế nào là Nhân quả và Nghiệp báo? 

Ba nghiệp là gì? 

Thế nào là luân hồi? 

Đạo Phật không tin vào một “linh hồn vĩnh 
cửu” thì lấy cái gì để tái sinh trong vòng 
luân hồi? 


Làm sao để biết rằng mình sẽ tái sinh trong 
cõi luân hồi? 


^Đ: 
24. 


2Ó, 


26. 


27. 


28. 


29, 
30. 
Si; 


Anh 


má 
34. 
đói 
36. 
Sun 
SỐ, 


Tâm, ý và thức khác nhau như thế nào? 


Nếu không có Thượng đế, thiên đường và địa 
ngục do đâu mà có? 


Người theo tôn giáo khác có thực hành giáo 
lý của đạo Phật được không? 

Điểm căn bản trong thực hành theo đạo Phật 
là gì? 

Tu trong đạo Phật khác với các tôn giáo khác 
ở chỗ nào? 

Nếu chỉ tu tập một trong ba pháp (Giới, Định, 
Tuệ) thì có được lợi ích không? 

Làm thế nào để trở thành người Phật tử? 

Tại sao phải quy y mới trở thành người Phật tử? 


Có trường hợp nào tu tập mà không quy y 
nhưng vẫn được giác ngộ, giải thoát? 


Giới luật của đạo Phật và các tôn giáo khác có 
giống nhau hay không? 

Thế nào là Nhiếp pháp? 

Thế nào là các hạnh Ba-la-mật? 

Thế nào là tâm Bồ-đề? 

Thế nào là Bốn niệm xứ? 

Thế nào là Bốn chánh cần? 


Thế nào là Bốn như ý túc? 








S5, 
40. 
4T. 
42. 


43. 
4A. 
45. 


46. 
47. 
48. 
49. 


50. 
S1, 
5m 


Đo. 
54. 


ĐỢ, 


Thế nào là Năm căn và Năm lực? 
Thế nào là Bảy giác chi? 
Thế nào là Tám chánh đạo? 


Ngoài những giáo lý trên, có những chỉ dẫn tu 
tập nào đơn giản và dễ nhớ nhất hay không? 


Tại sao ăn chay? 
Ăn mặn có phạm giới sát sinh hay không? 


Tại sao Phật tử thường ăn chay vào các ngày 
lễ lớn? 


Sám hối là gì? 
Sám hối có được tiêu nghiệp không? 
Niệm Phật để làm gì? 


Xin cho biết thêm về tông Tịnh độ và pháp 
môn niệm Phật? 

Yếu chỉ của Tịnh độ là gì? 

Thiển là gì? 

Thiền chỉ và Thiền quán liên hệ với nhau như 
thế nào? 

Các đề mục chính của Chỉ và Quán là gì? 


Hơi thở quan trọng như thế nào trong tu tập 
thiền? 


Xin cho biết về vai trò của sự nhất tâm trong 
thiển định? 


56. 
57. 
58. 


S9, 
60. 
61. 


62. 
B5. 


64. 
65. 
66. 


G7. 


68. 


69. 
79. 


71. 


Sự liên hệ giữa cảm thọ và tâm như thế nào? 
Xin cho biết thêm về Thiền quán (Vipassanä)? 


Tại sao phải quan sát thân thể một cách tỉ mỉ 
như thế? 


Năm uẩn là gì? 
Tại sao Năm uẩn là nền tảng cho các xứ và giới 


Tại sao các Uẩn, Xứ và Giới được phân tích 
một cách tỉ mỉ như thế? 


Tự ngã là gì? 

Nếu không có cái bản ngã cá biệt, thì ai hạnh 
phúc và ai khổ đau? 

Vô ngã là gì? 

Vô ngã có liên hệ gì với Niết-bàn? 

Làm sao để lãnh hội được Tánh Không trong 
sự hiện hữu của các pháp? 


Tại sao nói Trung đạo là con đường dẫn đến 
Niết-bàn? 


Làm sao để có thể ứng dụng tinh thần Trung 
đạo vào cuộc sống? 


Xin nói thêm về hai chân lý? 
Vậy phải chăng chân lý tuyệt đối là cảnh giới 
của Niết-bàn? 


Xin cho biết thêm về các đặc tính của Niết-bàn? 








To: 
ch, 
74. 


75. 


76. 
vớt 
To: 


79. 


30. 


61. 
82. 
83. 


84. 


So: 
S6. 


Tại sao nói sinh tử tức Niết-bàn? 
Niết-bàn có liên hệ gì trong Ba pháp ấn? 


Làm sao để người Phật tử bình thường có thể 
sống vô ngã? 


Một người có tâm vị kỷ và tự ngã lớn lao nên 
tu tập như thế nào? 


Xin nói thêm về tu tập công đức? 
Thế nào là công đức hữu lậu và công đức vô lậu? 


Phật giáo quan niệm như thế nào về vấn để 
thiện-ác? 


Tại sao có sự khác nhau trong các quan niệm 
về thiện-ác? 

Vô minh là gì và người có kiến thức cao rộng 
có còn vô minh hay không? 

Người nhiều si mê nên tu tập như thế nào? 
Người nhiều sân hận nên tu tập như thế nào? 


Người nhiều lòng tham dục nên tu tập như 
thế nào? 


Hạnh phúc trong đạo Phật khác với hạnh 
phúc thế gian như thế nào? 


Vậy sự nghiệp của một Phật tử là gì? 


Các pháp môn tu tập khác nhau có chống trái 
nhau không? 


B7: 


38. 


89. 


90. 
91: 


92, 


Tin 


94. 


55. 


96. 


97, 


38, 


Tuổi trẻ và người lớn tuổi tu tập có khác nhau 
không? 

Với thời gian ngắn ngủi, người lớn tuổi nên 
tu tập như thế nào? 

Nếu tu tập theo hiện pháp lạc trú thì tại sao 
phải quan tâm đến đời sau? 

Tuổi trẻ nên tu tập như thế nào? 

Ở tuổi gần đất xa trời với nhiều bệnh tật nên 
tu tập như thế nào? 

Làm sao để khỏi sợ chết? 

Cô đơn là nỗi ám ảnh của con người trước 
cảnh già nua và tử biệt, vậy nên tu tập như thế 
nào để có thể vượt qua nỗi ám ảnh này? 

Nếu không nếm được hương vị cô liêu thì 
làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh cô đơn trước 
sự già nua và tử biệt? 

Làm thế nào để khuyến khích con cháu trẻ 
tuổi tu tập? 

Làm sao để có thể sống dung hòa với người 
khác tôn giáo trong cùng một gia đình? 

Làm thế nào để sống chung với người khác 
nhau về quan điểm? 

Nếu phải sống chung với người nhiều tà kiến 
thì sao? 





99.. Làm thế nào để sống bình an bên cạnh người 
nhiều cố chấp và thị phi? 


100.Làm thế nào để cuộc sống nội tâm được 
bình an? 

101. Khi đối diện với khổ đau, người Phật tử nên 
tu tập thế nào? 


101 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI 


1. Phật giáo và các tôn giáo khác giống nhau ở 
điểm nào? 


Phật giáo và các tôn giáo khác đều khuyến 
khích con người làm các việc lành, tránh xa những 
điễu xấu ác, xây dựng đời sống đạo đức, biết yêu 
thương và phát triển các giá trị nhân phẩm cho 
chính tự thân và tha nhân, cho gia đình và xã hội. 


2. Phật giáo khác các tôn giáo khác ở điểm nào? 


Phật giáo khác các tôn giáo khác ở chỗ: Phật 
giáo không thừa nhận có một Thượng đế sáng tạo, 
ngự trị và chi phối đời sống của cơn người. Khổ đau 
hay hạnh phúc là do mỗi con người tự tác thành 
cộng với sự chi phối của dòng øghiệp lực cũng do 





chính mỗi con người tạo ra. Đức Phật dạy rằng: 
“Cơn người trở nên cao quý hay đê hèn không phải 
do nguồn gốc sinh thành từ gia đình hay đẳng cấp 
xã hội, mà trái lại do chính hành động của tự thân 
làm cho con người trở nên cao quý hay đê hèn””. 
Thêm vào đó, điểm khác biệt căn bản trong hệ 
thống triết lý của Phật giáo và các tôn giáo khác là: 
Phật giáo cho rằng tất cả pháp (những gì có mặt 
trên cuộc đời, bao gồm cả tâm và vật) trên thế gian 
này đều là đuyên sinh, có điều kiện; và do đó, tất cả 
pháp là vô ngã. Không hề có một thực thể nào là 
bất biến, vĩnh hằng, cũng không có ai làm chủ đời 
sống của con người. Điều quan trọng nổi bật trong 
giáo lý của đạo Phật là tất cả chúng sanh đều có 
Phật tính, và đều có khả năng thành Phật. Sự giác 
ngộ, giải thoát tối thượng là chân lý bình đẳng đối 
với tất cả chúng hữu tình mà không phải là một ân 
sủng đặc biệt dành cho riêng ai. Đây là quan điểm 
bình đẳng vĩ đại, khó có thể tìm thấy ở những tôn 
giáo thần quyền khác. 


3. Xin cho biết tóm tắt về lịch sử của Đức Phật? 


Đạo Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni (Sakya 
Munj) sáng lập tại Ấn Độ cách đây hơn 2.600 năm. 
Các nhà sử học hiện đại cho rằng Đức Phật đản 
sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesak vào khoảng 
2. Kinh Tập (Suttaripata), câu 136: “Không phải do sinh ra mà thành người 
cao quý; không phải do sinh ra mà thành người đê tiện; trở thành một 


người đê tiện là do hành động của mình; trở thành một cao quý là do hành 
động của mình” 


năm 625 trước Tây lịch, tại vườn Lumbini (Lâm- 
tỳ-ni). Ngài vốn là một hoàng tử, tên Siddhar- 
tha (Tất-đạt-đa), con trai duy nhất của vua Sud- 
dhodana (Tịnh Phạn) và hoàng hậu Mahamaya 
(Ma-da). Khi lớn lên, Ngài đã đính hôn với công 
chúa Yasodhara (Da-du-đà-la) và sinh hạ một 
nam tử tên là Rahula (La-hầu-la). Sau khi nhận 
thấy rõ chân tướng khổ đau của kiếp người sinh- 
lão-bệnh-tử, Ngài đã quyết tâm vượt cung thành 
để tìm chân lý. Trải qua năm năm tìm thầy học 
đạo, sáu năm khổ hạnh trong rừng già, sau cùng 
Ngài đã thành đạo dưới cội Bồ-đề (bodhi tree) sau 
bốn mươi chín ngày thiền định. Kể từ đó, Ngài 
được gọi là Phật (Buddha) - con người đã giác ngộ, 
đã giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi (samnsára). 
Sau khi giác ngộ, Ngài đã khởi sự truyền bá Chánh 
pháp (Dharmm4) - giáo lý đưa đến sự giác ngộ, giải 
thoát - và xây dựng giáo đoàn Tăng già (Saneha) 
trong suốt bốn mươi chín năm. Ngài đã nhập 
Niết-bàn (N#vanøa) vào năm tám mươi tuổi dưới 
tàng cây Sala, tại Kusinara, vào khoảng năm 543 
trước Tây lịch. 


4. Yếu tính của đạo Phật là gì? 


Theo truyền thống, đạo Phật được định nghĩa 
như sau: đao là con đường; Phật là sự giác ngộ, giải 
thoát tối hậu. Do vậy, yếu tính của đạo Phật, như 
chính tên gọi bày tỏ, là cơn đường đưa đến sự giác 
ngộ, giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hối. 








5. Phải chăng đạo Phật chủ trương lìa bỏ thế 
gian? 


Bạn hãy thận trọng với câu hỏi này. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã đạt được giác 
ngộ, giải thoát tối thượng, tức là Ngài đã thực thụ 
giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi ở độ tuổi 
trung niên. Thế nhưng Ngài vẫn ở lại thế gian 
thêm hơn bốn mươi năm nữa để truyền bá Chánh 
pháp nhằm đem lại lợi ích cho thế gian. Ở đây có 
hai điểm cần hiểu rõ: 

a. Khái niệm giác ngộ (bodhi) trong đạo 
Phật được hiểu là sự fỉnh thức toàn điện về dòng 
vận hành của Duyên khởi (skt. praftyasarnufpäda) 
trong đời sống con người, bao gồm cả tâm lý và 
vật lý. Do năng lực tỉnh thức toàn diện này mà bạn 
có thể vượt qua các phiền não, nhiễm ô và kiến lập 
đời sống an lạc, hạnh phúc cho chính mình. Vả 
lại, năng lực tỉnh thức được chia thành nhiều cấp 
độ khác nhau từ thấp đến cao. Do vậy, một đời tu 
tập chưa hẳn đã tạo được cho mình một năng lực 
tỉnh thức toàn diện (giác ngộ chân lý tuyệt đối), vì 
nó còn tùy thuộc vào dòng nghiệp lực trong nhiều 
đời của mỗi cá thể. 

b. Khái niệm giải thoát (moksha - vượt lên 
trên hay vượt ra khỏi) trong đạo Phật cũng vậy, 
nó bao hàm nhiều cấp độ khác nhau, từ việc nhỏ 
đến việc lớn. Khi nào bạn vượt ra khỏi những ràng 
buộc của các phiền não như tham lam, sân hận, 


si mê, chấp thủ... trong đời sống của chính mình 
thì khi đó bạn được giải thoát. Cho đến khi nào 
tâm thức của bạn hoàn toàn không còn bị chi phối 
bởi các phiền não đó thì bạn sẽ thực sự hưởng thụ 
hương vị giải thoát. Thế nhưng, để đạt được sự giải 
thoát tối hậu đòi hỏi bạn phải bứng tận gốc rễ của 
các phiền não trong tâm thức của chính bạn một 
cách toàn triệt, vì chính các phiển não nhiễm ô là 
cái nhân của sinh tử, luân hồi. Do vậy, nói khác đi, 
giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi chính là giải 
thoát khỏi các phiển não, nhiễm ô trong đời sống 
của chính bạn, và đấy là khái niệm “xuất thể” của 
đạo Phật. Nên nhớ rằng, để đạt được giải thoát, 
bạn không cần phải đi đâu hết, mà trái lại bạn cần 
phải tu tập ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi con 
người này và tại thế giới này. 


6. Phật giáo là tôn giáo hay triết học? 


Câu hỏi rất bao quát. Vì lẽ, trên thế giới có 
nhiều tôn giáo và nhiều quan niệm khác nhau về 
Thượng đế; và mỗi tôn giáo đều có chủ trương và 
học thuyết khác nhau”. Tuy nhiên, có thể khái quát 
các nhóm tôn giáo thế giới (world religions) theo 
hai đặc tính căn bản, đó là: a. Tôn giáo hữu thần 
3. Atheism (chủ thuyết không tin vào sự có mặt của Thượng Đề), 
Agnosticism (chủ thuyết bât khả tri), Skepticism (chủ thuyết hoài nghì), 
Naturalsim (chủ thuyệt tự nhiên), Theism cũng gọi là monotheism (tôn 
giáo độc thần), Polytheism (tôn giáo đa thần), Henotheism (chủ thuyết đa 
thần, nhưng chỉ trung thành với một), Pantheism (chủ thuyết đồng nhất 


Thượng, Đề với thế giới, thiên nhiên như một tổng thể), Panentheism (chủ 
thuyết tất cả hiện hữu điều có mặt trong Thượng Đề). 








(theistic religions) - tôn giáo tin rằng có sự hiện 
hữu của một (độc thần giáo) hoặc nhiều (đa thần 
giáo) vị thần linh như Đấng sáng thế, Thượng đế, 
hay Phạm thiên... sáng tạo và làm chủ đời sống của 
con người và vạn vật; b. lôn giáo vô thần (nnơn- 
theistic religions) - tôn giáo không tin rằng các vị 
Thần linh sáng tạo, làm chủ và ngự trị cuộc sống 
của con người và vạn vật. Trong giới hạn của phân 
định này, thì Phật giáo là một tôn giáo không có 
mặt của một Thượng đế hữu ngã và độc tôn, những 
có đầy đủ các chức năng của một tôn giáo - theo 
cách hiểu của ngành tôn giáo học hiện đại, bao 
gồm: các lĩnh vực khái niệm như ngôn ngữ, kinh 
điển, biểu tượng; các hình thức như nghi lễ, hành 
trì, tu tập; và các mối liên hệ chặt chẽ với xã hội. 
Mặc dù vậy, không ít người, xưa và nay, vẫn xem 
Phật giáo như một “friết lý sống”, hay một “triết lý 
của sự giác ngộ”; và tất nhiên điều đó là hoàn toàn 
hợp lý, tùy theo mỗi cá nhân. 


7. Triết lý căn bản của Phật giáo là gì? 


Triết lý căn bản của Phật giáo được Đức Phật 
giảng dạy trong pháp thoại đầu tiên của Ngài, tại 
vườn Nai (Lộc uyển) đó là bài Pháp về Bốn chân lý 
(Catvari ãryasatyani): khổ đau, nguyên nhân của 
khổ ấau, sự chấm dút khổ đau, và con đường đưa 
đến sự chấm dút khổ đau. Pháp thoại tiếp theo bài 
giảng đầu tiên này, Đức Phật dạy về Vô ngã (An- 
affa), tức là không có một ngã tính thường hằng 


bất biến trong sự hiện hữu của hợp thể năm uẩn 
(sắc, thọ, tưởng, hành, và thức); hay nói khác đi, 
cả thế giới của tâm lý và vật lý đều không có ngã 
tính thường tại, vĩnh hằng”. Tuy nhiên, bạn cũng 
nên nhớ rằng, trên con đường đi đến giác ngộ, 
Đức Phật đã thiền quán sâu xa về chân lý Duyên 
khởi”; và chính trong dòng thiền quán này, Ngài 
đã giác ngộ toàn triệt và trở thành một vị Phật sau 
khi chặt đứt vòng nhân duyên khổ đau”. Do đó, 
có thể nói triết lý căn bản của Phật giáo được gói 
trọn trong các giáo lý: Bốn chân lý”, Duyên khởi, 
và Vô ngã. 


8. Nếu Phật giáo không phải là một tôn giáo 
thần quyền, vậy có thể xem Phật giáo là một tôn 
giáo khoa học hay một triết lý khoa học không? 


Gọi như thế nào là tùy sở thích của bạn. 
Nhưng nên nhớ rằng, Phật giáo từ khởi thủy 
không có mục đích lý giải hay chứng minh các vấn 


4. Xem kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta). 


5. Trung bộ kinh I, số 28; Tương ưng III, Tiểu bộ I, ghi rằng: “Ai thấy Duyên 
khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Phật”. 

Trong kinh Tương Ưng Nhân Duyên (Tương ưng bộ kinh II) ghi rõ: Đức 
Phật Tỳ Bà Thi (Vipassi), sáu Đức Phật tiếp theo Ngài trong quá khứ cho 
đến Đức Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật trong vị lai đều chứng ngộ Vô 
thượng Bồ-đề từ chân lý Duyên khởi. 


6. Vòng nhân duyên luân hồi được giải thích qua giáo lý Duyên Khởi bao 
gồm 12 chỉ phần: Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử. 


7. Xem kinh Chuyển Pháp Luân (Tương ưng V); Kinh Đế Phân Biệt Tâm 
Kinh (Trung bộ kinh II) và các kinh khác. 


8. Bao gồm cả năm uẩn. 








đề thuộc khoa học như các ngành khoa học hiện 
đại. Phật giáo không đặt vấn để nghiên cứu khoa 
học lên hàng đầu, cũng không xu hướng theo các 
lý giải của khoa học, dù rằng những điều do Đức 
Phật giảng dạy bao giờ cũng rất khoa học. Và sự 
thật là, khi khoa học càng phát triển, thì những 
tiến bộ của khoa học đã giúp ích rất nhiều trong 
việc giải minh các chủ đề tinh tế trong giáo lý của 
đạo Phật, nhất là trong các lĩnh vực thuộc tâm-vật 
lý học (psychophysical). Có lẽ, đây là lý do mà ngày 
nay Phật giáo được phát triển nhanh chóng trong 
các nước tiên tiến, đặc biệt là trong các trường 
đại học tại châu Âu và Bắc Mỹ. Vấn để cốt tủy của 
Phật giáo, như được trình bày trong Bốn chân lý, 
là nhận diện nguyên nhân của khổ đau để chuyển 
hóa khổ đau thành an lạc, giải thoát. Trên thực 
tế, Phật giáo thường được gọi là tôn giáo của trí 
tuệ, như phương châm “Duy tuệ thị nghiệp” (Lấy 
trí tuệ làm sự nghiệp). Mặc dù vậy, Phật giáo chủ 
trương trí tuệ và tâm đại bi phải luôn đi đôi với 
nhau. Do đó, nói cho đầy đủ, sự nghiệp của một 
vị Phật hay một vị Bồ-tát bao giờ cũng là frí fuệ và 
tâm đại bi. 


9. Nếu ngay từ đầu đạo Phật đã thiết lập một con 
đường cho sự giác ngộ và giải thoát, vậy tại sao 
lại có khái niệm Tiểu thừa và Đại thừa? 


Có ba giai đoạn trong lịch sử Phật giáo: 
Nguyên thủy (7heravada), Tiểu thừa (Hmayana) 


và Đại thừa (Mahayana). Nguyên thủy được tính 
từ khi Đức Phật còn tại thế đến sau khi Ngài diệt độ 
khoảng 100 năm. Và tiếp theo đó là sự phát triển 
các hệ thống tư tưởng của Tiểu thừa và Đại thừa. 
Nói chung, khái niệm Tiểu thừa (chiếc xe nhỏ) và 
Đại thừa (chiếc xe lớn) được hình thành trong quá 
trình phát triển lịch sử tư tưởng và triết học Phật 
giáo. Sự phát triển của hai trường phái chính này 
được mở rộng thành 18 bộ phái theo lịch sử Phật 
giáo. Tư tưởng của cả hai trường phái này đều dựa 
trên các giáo lý căn bản như Bốn chân lý (Cafvari 
äryasatyari), Duyên khởi (p. Paticcasamnupada; 
skt. prafityasamuftpäda)° và Vô ngã (Anafta). Mặc 
dù vậy, cả hai trường phái này đều có những quan 
niệm và giải thích khác nhau về phương diện tu 
tập bản thân và các mối liên hệ xã hội. Lịch sử 
cho chúng ta biết rằng, khi xã hội ngày càng phát 
triển, thì ngôn ngữ, tư tưởng và cuộc sống thực tế 
cũng phát triển; đấy là lý do căn bản của sự phát 
sinh những kiến giải và quan niệm khác nhau của 
những người đệ tử Phật. Nhất là, khi Đức Phật 
đã diệt độ hàng trăm năm và ø#hững lời dạy chân 
chất của Ngài, theo thời gian, đã bị bao phủ lên 
một lớp áo luận lý và kiến giải theo những cách tân 
của xã hội. Ngày nay, người học Phật thường dùng 
khái niệm Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát 
triển để nói đến những khác biệt trong các hình 
thức Phật giáo. 


9. Kí hiệu: p - Pali; skt - Sanskrit 








10. Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát 
triển khác nhau như thế nào? 


Có thể tóm tắt một số khác biệt căn bản như 
Sau: 

a. Về ngôn ngữ, Phật giáo Nguyên thủy dùng 
kinh tạng Pali (Nam phạn) gồm các kinh Nikãya 
làm nền tảng tu tập; trong khi đó, Phật giáo Phát 
triển sử dụng các kinh Đại thừa thuộc ngữ hệ San- 
skrit (Bắc Phạn), Hán ngữ, và Tây Tạng ngữ làm 
nền tảng. 

b. Về í⁄ tưởng, Phật giáo Nguyên thủy lấy 
giáo lý Duyên khởi (Paficcasamupäada) làm trọng 
tâm; trong khi Phật giáo Phát triển hình thành 
thêm hệ tư tưởng Trung quán (Madhyamika) và 
Duy thức (Yogäcära) trên nền tảng của Duyên 
khởi; và, sau cùng là sự ra đời của Kim cang thừa 
(Vajrayana), còn gọi là Mật tông. Mặc dù vậy, tất 
cả hệ tư tưởng trên không hề mâu thuẫn nhau. 

c. Về pháp môn tu tập, Phật giáo Nguyên 
thủy chuyên chú hành trì thiền định với các để 
mục căn bản là Bốn niệm xứ (thân, thọ, tâm, 
pháp); trong khi Phật giáo phát triển mở rộng các 
hình thức tu tập theo nhiều tông phái, bao gồm: 
Thiển tông, Tịnh độ tông, và Mật tông. Mỗi tông 
phái lại có nhiều pháp môn ứng dụng khác nhau. 














Các chủ đề | Phật giáo Nguyên Phật giáo Phát triển 
khác biệt thủy 
Ngôn ngữ Kinh tạng Pali/ Kinh tạng Đại thừa 
kinh điển Nikãya gồm Sanskrit, Hán 
ngữ, và Tây Tạng ngữ. 
Tư tưởng Duyên khởi - Trung quán 
căn bản (Paticcasannppada) (Madhyamika) 
- Duy thức 
(Yogacara) 
- Kim cang thừa 
(Vajrayana) 
Pháp môn Thiển Nguyên thủy: - Thiển 
tu tập Bốn niệm xứ (nhiều tông phái) 
- Tịnh độ 
- Kim cang thừa 














11. Ngoài Phật giáo Nguyên thủy và Phát triển, 
sao còn gọi là Nam tông và Bắc tông? 


Nam tông hay Bắc tông là tên gọi khác của 
Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển. 
Tuy nhiên, điểm đặc biệt của cách gọi này là nhằm 
chỉ vào phương sở truyễn bá của hai truyền thống 
Phật giáo. Phật giáo Nam tông, tức hệ Nguyên 
thủy, được truyền bá sâu rộng sang các nước phía 
Nam của Ấn Độ, như Sri Lanka, Myanmar, Thái 
Lan, Lào, Cambodia..., trong khi Phật giáo Bắc 
tông, tức hệ Phát triển, lại được truyền bá sâu 
rộng sang các nước ở hướng Bắc của Ấn Độ, gồm 
Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Tây 
Tạng, Việt Nam... 








12. Về hình thức sinh hoạt, Nam tông và Bắc 
tông khác nhau như thế nào? 


Về hình thức, Nzưm tông vẫn duy trì hình thức 
sinh hoạt căn bản theo đúng truyền thống ngay tử 
thời Đức Phật. Chư Tăng thuộc Nam tông vận y 
phục màu vàng, ăn ngày một bữa, tụng kinh bằng 
tiếng Pali... Tuy nhiên, điểm đặc sắc của các nước 
Phật giáo Nam tông là tăng sĩ vận y phục giống 
nhau và tụng kinh giống nhau (kinh tạng Pali), nên 
chư Tăng ở các nước khác nhau vẫn có thể tụng 
kinh chung một cách hòa quyện và đồng đều. 

Ngược lại, Bắc tông không duy trì hình thức 
sinh hoạt nguyên thủy. Các nước Phật giáo Bắc tông 
tự điểu chỉnh cách thức sinh hoạt căn bản trơng đời 
sống tu tập hằng ngày dựa vào phong tục, tập quán, 
văn hóa truyền thống, và nhu cầu xã hội của mỗi 
nước. Do đó, cách thức sinh hoạt của Tăng ni theo 
Bắc tông không đồng nhất với nhau, tuỳ mỗi nước, 
mỗi ngôn ngữ, và mỗi truyền thống văn hóa bản 
địa. Tăng ni theo Bắc tông, chẳng hạn, vận y phục 
có nhiều màu sắc và nhiều kiểu khác nhau; kinh 
điển thọ trì hằng ngày được chuyển dịch sang ngôn 
ngữ địa phương; ăn uống tùy theo sức khỏe, có thể 
ăn nhiều bữa trong ngày. Nói chung, Bắc tông vốn 
là mô thức Phật giáo Phát triển, do vậy vấn đề thích 
ứng với xã hội trở thành yếu tố hàng đầu trong việc 
truyền bá. 


13. Có sự khác biệt nào trong tiến trình giác ngộ 
giữa Nam tông và Bắc tông? 


Theo truyền thống, tiến trình giác ngộ và giải 


thoát của một vị hành giả được cụ thể hóa qua bốn 
quả vị Thanh văn (Sravaka) bao gồm: Tu-đà-hoàn 
(Sofäpana), Tư-đà-hàm (Sakadägämi), A-na-hàm 
(Anagämi), và A-la-hán (p. Arahamt, skt. Arhaf) 
(xem biểu đồ dưới đây). Đây là tiến trình giải thoát 
cụ thể, thông qua sự tu tập hành giả từng bước 
đoạn trừ các phiền não mà thuật ngữ Phật học gọi 
là 10 kiết sử (samyơjana-ƒetter/sợi dây trói buộc) 
bao gồm: 


Thân kiến (sakkaya-ditthi/ chấp vào tự ngã 
qua thân năm uẩn); 

Hoài nghỉ (wicikicchä/ nghỉ ngờ về các pháp 
học và pháp hành); 

Giới cấm thủ (silabafa-parämasa/ chấp vào 
nghỉ lễ và cấm giới tà đạo); 

Dục (kãma-rãga/ ham muốn của các giác quan), 
Sân (vyäpäd4/ nóng giận, sân si); 

Hữu ái (räpa-räga/ ước muốn hiện hữu vĩnh 
cửu, do chấp thường); 

Vô hữu ái (arupa-raga/í ước muốn biến 
thành hư vô, do chấp đoạn); 

Mạn (mäna/ ngã mạn); 

Trạo cử vi tế (uddhacca/ tâm dao động, bất an), 
Vô minh vi tế (avi/jä/ si mê, u tối). 

Do vậy, về mặt tu tập và giải thoát, không có 


sự khác biệt giữa Nam tông và Bắc tông. Dù khái 








niệm dùng để mô tả tiến trình này có thể khác nhau 
như trở rộng các quan niệm về cứu cánh và độ tha, 
ví dụ như tiến trình của Đại thừa Thập địa Bồ-tát 
(trong giáo lý Phát triển), nhưng nội dung và tính 
chất giải thoát vẫn giống nhau. Có nghĩa là để được 
giác ngộ, giải thoát, hành giả trên căn bản phải đoạn 
trừ các phiền não như đã để cập trong mười kiết sử. 


Tiến trình giải thoát và giác ngộ của một vị 
Thánh trong Phật giáo 





Tứ quả Kiết sử (dây phiển não) | Vòng tái sinh 
cần phải đoạn diệt 











Dự lưu Thân kiến, nghi, và giới | Thêm bảy lần 
(vào dòng cấm thủ (3 kiết sử đầu tái sinh trong 
Thánh - tiên) cõi người hoặc 
Stream-enterer) cõi trời. 
Tu-đà-hoàn 

Nhất lai Làm nguội thêm dục và Thêm một lần 
(Once-returner) | sân (2 kiết sử kế tiếp). tái sinh nữa 
Tư-đà-hàm trong cõi Dục. 
Bất lai Đoạn diệt hoàn toàn 5hạ | Tùy sinh vào 


(Non-returner) | phần kiết sử ở trên (thân | cõi Sắc giới. 
A-na-hàm kiến, nghi, giới cấm thủ, 
dục và sân). 





Vô sanh (skt. Đoạn diệt hoàn toàn 5 | Giải thoát khỏi 
Arhat /com- thượng phần kiết sử: hữu | vòng sinh tử 
plete liberation) | ái, vô hữu ái, mạn, trạo | luân hồi. 
A-la-hán cử, và vô minh. 

















14. Xin cho biết thêm chỉ tiết về tiến trình của 
Thập địa Bồ-tát? 


Mười địa của Bồ-tát trong Phật giáo Phát 


triển (fen stages 0ƒ Mahayana Bodhisattva develop- 
menf) bao gồm: 


Hoan hỷ địa (Pramudital an lạc khi vượt qua 
phiền não để bước vào Phật đạo); 

Ly cấu địa (Viữmaläa/ trạng thái tâm thanh 
tịnh do trì giới và tu tập thiền định); 

Phát quang địa (Prabhakari/ thanh tịnh ba 
nghiệp và phát triển tuệ giác); 

Diệm huệ địa (Arcismari' tu tập tuệ giác vô 
phân biệt - Bát-nhã); 

Cực Nan thắng địa (Sudurjayal đoạn trừ vì 
tế phiền não, tu tập các giác chị); 

Hiện tiễn địa (Abhimukhi/ tuệ nhãn siêu việt 
nhị nguyên); 

Viễn hành địa (Duramgamai đầy đủ phương 
tiện giáo hóa chúng sanh); 

Bất động địa (Acalal đạt đến quả vị không 
thối chuyển); 

Thiện huệ địa (Sadhumnafi/ trí tuệ viên mãn 
và đạt được mười thần lực); 

Pháp vân địa (Dharmamegal thành tựu Phật 
trí, tự tại, giải thoát). 

Hành giả tu tập 10 Ba-la-mật (fen päramitäs) 


liên hệ đến 10 địa ở trên, bao gồm: bố thí (đäana/ 
charity); trì giới (sila/purify or rmorality); nhẫn 
nhục (ksamfi/pafience); tỉnh tấn (virya/progress); 








thiển định (đdhyäna/meditation); trí tuệ (prajñä, 
wisdơm); phương tiện thiện xảo (upaya/ skillful 
means); nguyện (praridana/vow»); lực (bala/pow- 
er); trí (Jana/true knowledee). 


15. Kiểu mẫu lý tưởng (model) cho đời sống của 
người tu tập giữa Nam tông và Bắc tông có khác 
nhau không? 


Đây là một câu hỏi rất thú vị. Chúng ta biết 
rằng mẫu người lý tưởng đóng một vai trò quan 
trọng trong sự hình thành nhân cách và lối sống 
của mỗi con người, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, tôn 
giáo hay không tôn giáo. Ở đây, mẫu người lý 
tưởng giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo 
Phát triển có khác nhau. 

Trong Phật giáo Nguyên thủy, mẫu người lý 
tưởng chính là hình ảnh của một bậc thánh A-la- 
hán, con người của sự rủ bỏ hết mọi cảm nhiễm 
ở đời, sống an lạc, tỉnh thức và tùy duyên hóa độ 
chúng sanh. Nhưng trong Phật giáo Phát triển, mẫu 
người lý tưởng là hình ảnh của một vị Bồ-tát (Bo- 
dhisattva), người mang lý tưởng độ tha trong suốt 
cuộc hành trình tu tập. Ở đây, lý tưởng độ tha hay 
hóa độ các chúng hữu tình (nhiêu ích hữu tình) là 
trách nhiệm mà một vị Bồ-tát nguyện phụng hiến 
đời mình cho suốt cuộc hành trình tâm linh từ 
buổi sơ phát tâm (phát nguyện ban đầu) cho đến 
khi thành Phật. Do vậy, để thực hiện lý tưởng độ 
tha, một vị Bồ-tát không ngừng tu tập và phát triển 


trí tuệ và từ bị, vì trí tuệ và từ bi chính là sự nghiệp 
của một vị Bồ-tát hay một vị Phật. Vả lại, để thực 
hiện lý tưởng độ tha của mình, một vị Bồ-tát luôn 
phát nguyện đi vào thế gian, hiện muôn ngàn thân 
tướng của thế gian để làm lợi ích cho thế gian. Đây 
là lý do mà Phật giáo Phát triển luôn hiện đại hóa 
con đường thể nhập vào đời sống thực tế để thực 
hiện lý tưởng độ tha. Điều này, một cách nào đó, 
tạo nên sự khác biệt giữa các hình thức Phật giáo 
truyền thống và phát triển. Tuy nhiên, con đường 
thực hành của Bồ-tát bao gồm các hạnh Ba-la-mật 
như đã đề cập trên đây vẫn mang tính chất truyền 
thống (xem thêm ở câu hỏi 14). 


16. Xin cho biết có bao nhiêu hệ tư tưởng chính 
yếu trong đạo Phật? 


Câu hỏi này rất bao quát. Vì trên thực tế, 
trong đạo Phật có hai phạm trù tư tưởng, tạm 
phân biệt như vậy. Thứ nhất là lịch sử tự tưởng, 
như các nhà Phật học'° đã phân định dựa theo các 
thời kỳ phát triến của lịch sử hay còn gọi là lịch sử 
phân kỳ Phật giáo. Thứ hai là lịch sử tư tưởng các 
tông phái của Phật giáo. Đối với phạm trù thứ hai, 
tức lịch sử tư tưởng các tông phái trong Phật giáo, 
bạn cần có thời gian để đi vào nghiên cứu từng 
tông phái một, chẳng hạn như Thiển tông, Tịnh độ 
tông, Thiên thai tông... Ví dụ, riêng nền Phật học 


10. Đặc biệt là Viện sĩ Hàn lâm viện Theodor Stcherbatsky (1866-1942). 





Trung Hoa, có ít nhất mười tông phái khác nhau; 
và mỗi tông phái đều có tư tưởng và con đường tu 
tập chuyên biệt. Đối với phạm trù thứ nhất, tức lịch 
sử tư tưởng Phật giáo, chúng ta có thể chia thành 
hai hệ thống tư tưởng bao quát và xuyên suốt như 
sau: a. Tư tưởng Phật giáo thời Nguyên thủy; và b. 
Tưởng tư Phật giáo thời Phát triển. 

Tư tưởng Phật giáo thời Nguyên thủy được 
xây dựng trên nền tảng của giáo lý Duyên khởi 
-Vô ngã (Dependent Origination and Nơn-selƒ) do 
chính Đức Phật dạy sau khi Ngài thành tựu quả vị 
giác ngộ tối hậu. Nội dung chính của giáo lý này 
nói rằng, tất cả pháp (hiện hữu) có mặt trong ba 
cõi (trilokas - cõi Dục, cõi Sắc, và Vô sắc) đều là 
sản phẩm của nghìn trùng nhân duyên. Chúng có 
mặt theo thể thức vật lý như sinh thành, tổn tại, 
biến đổi và tan hoại (thành, trụ, hoại, không); hoặc 
theo thể thức tâm lý như dòng sinh khởi, hiện trụ, 
biến chuyển và đoạn diệt (sinh, trụ, dị, diệt) của 
tâm thức. Cứ như thế các pháp thuộc về tâm lý và 
vật lý sinh và diệt tùy thuận vào các nhân duyên 
theo từng chu kỳ, gọi là vòng luân hồi (samnsära4). 
Do vậy, những gì có mặt trong nguyên lý Duyên 
khởi này đều vô thường và không hề có một bản 
ngã cá biệt, hiện hữu một cách độc lập và vĩnh 
hằng. Đây là chân lý của thực tại mà Đức Phật 
bảo là “Dầu Như Lai có xuất hiện hay không xuất 


hiện thì nó vẫn là như thế”". Dựa trên nền tảng tư 


11. Xem kinh Tạp A-hàm, 299. Pháp Duyên Khởi; kinh Tương Ưng II, 
Nhân Duyên. 


tưởng này, người Phật tử xây dựng một nhân sinh 
quan cho đời sống tu tập của chính mình, đấy là 
đời sống vô ngã, giải thoát. 

Tư tưởng Phật giáo thời Phát triển, bắt nguồn 
từ triết học Bát-nhã của Đại thừa, và về sau được 
hình thành với hai hệ thống nổi bật đó là Trung 
quán (Madhyamika) và Duy thức (Yogacara). Cả 
hai hệ thống tư tưởng này đều có liên hệ chặt chẽ 
với giáo lý Duyên khởi (Paficcasamipada), hay nói 
khác đi, cả hai hệ tư tưởng này đều được xây dựng 
trên nền tảng của Duyên khởi. Tuy nhiên, mỗi hệ tư 
tưởng đều có các khái niệm và diễn giải đặc thù. Tư 
tưởng Trung quán xiển dương học thuyết về Tánh 
không (Šwyaiä), trong khi Duy thức (Vijñapafi- 
mafrafa) nhấn mạnh đến khái niệm Tàng thức 
(Alaya). Ở đây, học thuyết về Tánh không nỗ lực 
giải minh rằng tự tính của các pháp là vô ngã, không 
có thực thể, chúng là sự tựu thành của nhiều nhân 
duyên. Do đó, khi thể nhập Tánh không, hành giả 
đồng thời thể nhập thực tại vô ngã. Bạn nên nhớ 
rằng, khái niệm Tánh không vốn không phải là một 
phạm trù đối lập giữa có và không, trái lại, chính 
nó là thực tại chân nguyên. Vì vậy, trong ngôn ngữ 
kinh điển của Phật giáo Phát triển, Tánh không là 
từ đồng nghĩa với Niết-bàn. 

Đối với triết học Duy thức, khái niệm Tàng 
thức, một học thuyết trọng yếu của hệ tư tưởng 
này, chỉ ra rằng tất cả khổ đau hay hạnh phúc đều 
là sản phẩm của tâm phân biệt (v¡kalpa) giữa ngã 








(atman) và pháp (dharma). Và sự phần biệt này là 
căn để của phiền não, sinh tử, luân hồi. Do vậy, 
khi tu tập, hành giả phải rửa sạch mọi chấp thủ về 
tự ngã (cái tôi, cái của tôi, và cái tự ngã của tôi) để 
trở về với tâm thức thanh tịnh, bản nguyên vốn 
không phân biệt. 

Từ đây, cho thấy rằng điểm nhất quán trong 
giáo lý của Phật giáo, dầu Nguyên thủy hay Phát 
triển, đều chú trọng đến việc gội sạch tâm tham 
ái và chấp thủ để đạt đến cảnh giới giải thoát thực 
tại, đấy là cảnh giới của thực tại Vô ngã, Niết-bàn. 


17. Niềm tin căn bản trong đạo Phật là gì? 


Người Phật tử được khuyến khích đặt trọn 
niềm tin vào ba ngôi lam Bảo - Phật, Pháp, Tăng, 
và các lời dạy (Chánh pháp) của Đức Phật được 
trình bày trong giáo lý về Bốn chân lý. Nói cụ thể 
hơn, người Phật tử cần phải tin vào các đạo lý căn 
bản, được triển khai từ Bốn châm lý, đó là Nhân quả, 
Nghiệp báo và nhất là tin vào khả năng giác ngộ, 
giải thoát của chính mình. Vì lẽ, nếu bạn tự thân 
không tu tập, cải thiện những tâm thức và hành 
động xấu ác của mình, thì bạn vẫn phải tiếp tục 
gánh chịu khổ đau. Ngược lại, nếu bạn nỗ lực tu 
tập Chánh pháp, thì bạn sẽ được an lạc, giải thoát, 
tùy theo trình độ thực tập của mình. Các đạo lý 
căn bản của đời sống này giúp chúng ta tránh xa 
các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch 
để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc; và xa hơn, 


là chuyển hóa dòng nghiệp của đời này và đời sau. 
18. Thế nào là Nhân quả và Nghiệp báo? 


Nhân quả và Nghiệp báo là hai vấn để gắn 
liền với đời sống thực tế của con người, nó cũng 
được xem là lý do hiện hữu của con người trong 
vòng luân hồi tái sinh. Nói một cách ngắn gọn, 
nhân là nguyên nhân hay là nguyên động lực dẫn 
đến một kết quả cụ thể, và quả là cái kết cuộc được 
chín muối, được hình thành từ các nguyên nhân. 
Bạn có thể hiểu mối liên hệ của nhân quả trong sự 
tương quan của một hành động, chẳng hạn như 
ăn thì no, uống nước thì hết khát. Nhân quả được 
xem như là một định luật mang tính khách quan; 
nhưng tác động của nó luôn được chi phối bởi 
các yếu tố tâm lý. Trái lại, nghiệp (p. karmna; skt. 
karma) nang ý nghĩa thiện-ác của một hành động 
được phát sinh tử tâm, thường gọi là nghiệp thiện 
(tốt) và nghiệp bất thiện (không tốt). Nhân quả và 
nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau; hay nói khác 
đi, nghiệp chính là dòng vận hành của nhân quả 
mà ở đó tâm thức bao giờ cũng là nền tảng cho 
mọi sự sinh khởi và đoạn diệt. Dòng năng lượng 
của tâm chính là đời sống của nghiệp. Tâm tốt 
sẽ tạo thành nghiệp tốt và tâm xấu sẽ tạo thành 
nghiệp xấu. Vì thế, để có được một cuộc sống an 
lạc, hạnh phúc cho chính bản thân, bạn phải gieo 
nhân lành thông qua ba nghiệp của tự thân và 
phát triển những năng lượng trong sáng và lành 





mạnh trong tâm thức. Con đường chuyển hóa 
nghiệp bao gồm hành trì giới pháp, tu tập thiển 
định và phát triển bốn tâm cao quý vô lượng, đó 
là: từ (loving kindness), bi (cornpassion), hỷ (joyƒnl- 
#ness) và xã (equanimif). 


19. Ba nghiệp là gì? 


Ba nghiệp là thân, miệng và ý. Thân và miệng 
thuộc về vật lý, ý thuộc về tâm lý. Tuy nhiên, chính 
ý hay còn gọi là tâm thức, là yếu tố quyết định để 
tạo thành nghiệp (nhất thiết duy tâm tạo). Một 
hành động tự nhiên của thân thể, như đi đứng 
nằm ngồi, không thể tạo thành nghiệp, trừ phi nó 
(hành động) được điều động bởi tâm thức, tức là 
một hành động có chủ ý (volitional action). Vì thế, 
ba nghiệp thân, khẩu, và ý được chia thành 10 loại 
nghiệp căn bản như sau: a. Thân nghiệp có ba loại: 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm. b. Khẩu nghiệp có bốn 
loại: nói đối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời xấu 
ác. c. Ý nghiệp có ba loại: tham lam bỏn xẻn, sân 
hận thù oán, tà kiến cố chấp. Đây là mười nghiệp 
xấu căn bản (bất thiện nghiệp), chúng là nguyên 
nhân của khổ đau, đưa đẩy chúng sanh trôi giạt 
trong sáu nẻo luân hồi. 


20. Thế nào là luân hổi? 


Luân hồi, tiếng Phạn gọi là samsära, có nghĩa 
là sống và chết theo chu kỳ của từng kiếp sống nối 


tiếp nhau liên tục, như cái bánh xe quay tròn (cycle 
of liíe) không ngừng. Trong đạo Phật, khái niệm 
luân hồi được chỉ rõ cho sự trôi lăn của một chúng 
sanh trong ba cõi, sáu đường (tam giới, lục đạo) 
đó là: cõi Dục, cõi Sắc, và cõi Vô Sắc; sáu đường là 
thiên (heavens), nhân (human beings), a-tu-la (fi- 
tans), địa ngục (hells), ngạ quỷ (hungry ghosfs) và 
súc sinh (animal kingdom). Theo đạo Phật Nguyên 
thủy, chỉ khi nào một chúng sanh đạt được giác 
ngộ tối hậu (như Đức Phật hoặc các vị Thánh A- 
la-hán) mới có thể thực sự giải thoát khỏi vòng 
luân hồi. Tuy nhiên, trong đạo Phật Phát triển, 
các vị Bồ-tát nguyện đi vào cõi luân hồi để hóa độ 
chúng sanh. Do vậy, có hai con đường để đi vào 
cõi luân hồi: một là nguyện lực tái sinh (như các vị 
Bồ-tát), và hai là nghiệp lực tái sinh. Nguyện lực 
tái sinh là chủ động tái sinh theo ý nguyện, trong 
khi nghiệp lực tái sinh là sự bị bắt buộc phải tái 
sinh vào một cõi nào đó như địa ngục, ngạ quỷ và 
súc sinh... cho dù bạn không muốn. 


21. Đạo Phật không tin vào một “linh hồn vĩnh 
cửư” thì lấy cái gì để tái sinh trong vòng luân hồi? 


Đây là câu hỏi thú vị. Đúng như vậy, đạo 
Phật không thừa nhận có một linh hồn vĩnh cửu, 
bất diệt. Như được đề cập trong giáo lý Vô ngã, 
không hề có một bản ngã hay một cái ngã linh hồn 
nào trường tồn bất diệt, mà chỉ có dòng nghiệp 
thức của các chúng hữu tình (senfienf beings) luôn 








trôi chảy, như sự trôi chảy của một dòng sông. Vì 
nếu có một cái ngã linh hồn bất tử, thì con vật 
không thể - sau khi phát triển thiện nghiệp qua 
nhiều đời - chuyển sinh thành con người; hoặc là 
con người không thể chuyển sinh thành một vị 
Bồ-tát hay một vị Phật. Ở đây, đòng nghiệp thức 
chính là sự vận hành liên tục từ đời này qua đời 
khác trong cõi luân hôi mà niễn tảng của sự vận 
hành này là cái tâm của mỗi chúng sanh (xem thêm 
ở câu hỏi 18 & 23). Do đó, đạo Phật không thừa nhận 
có một linh hồn bất tử (mmorfal soul) nhưng 
không phủ nhận có sự chuyển biến của tâm thức 
(transƒormation oƒ the min) trong suốt hành trình 
sinh và tái sinh. Mặc dù tâm được xem là nền tảng, 
nhưng nó không phải là một ngã thể bất biến; mà 
trái lại chính dòng chảy của tâm cũng vô thường, 
sinh diệt. Cho đến khi nào hành giả tu tập và đạt 
được thánh quả như A-la-hán, Phật hay Bồ-tát ở 
địa vị bất thối, thì giải thoát khỏi vòng luân hồi. 
Lúc bấy giờ vấn đề sinh và tái sinh là do nguyện 
lực chứ không phải là do sự thúc đẩy của nghiệp 
lực nữa. Bạn nên nhớ rằng khi đề cập đến chủ để 
nghiệp báo và luân hồi tái sinh, đạo Phật không 
dùng danh từ linh hồn (sozl) mà dùng danh từ 
tâm thức (#3). 


22. Làm sao để biết rằng mình sẽ tái sinh trong 
cõi luân hồi? 


Câu hỏi này vượt ngoài khả năng hiểu biết 


của người bình thường, vì chúng ta chưa chủ động 
được trong vòng sinh và tử. Hay nói khác đi, chính 
luân hồi sinh tử đang điều động cuộc sống của 
chúng ta. Chúng ta đang trôi lăn theo dòng nghiệp 
của chính mình mà hoàn toàn không hay biết gì 
hết. Nếu hỏi bạn từ đâu sinh ra, bạn cũng sẽ lúng 
túng như vậy thôi. Nhưng, đối với Đức Phật và 
các vị Thánh đã có con mắt siêu nhân (túc mệnh 
minh), thì chuyện sinh từ đâu đến và tử sẽ đi về đâu 
không còn là vấn để mù mịt nữa. Đức Phật, trong 
kinh Bổn Sinh, đã kể về nhiều kiếp trước của Ngài 
khi còn là một hành giả đang tu tập. Tuy nhiên, 
theo định luật nhân quả, bạn không cần phải biết 
chết rồi sẽ đi về đâu; nhưng điểu bạn cẩn phải biết 
đó là, bạn đang sống với một tâm thức như thế nào, 
bạn đang gieo trông thiện nghiệp hay ác nghiệp? Vấn 
đề còn lại đã có luật nhân quả - nghiệp báo tự nó 
điểu động. Tuy nhiên, nếu bạn là người đang tu tập, 
thì tùy vào pháp môn thực tập mà bạn có thể phát 
nguyện cho sự tái sinh của mình. 


23. Tâm, ý và thức khác nhau như thế nào? 


Trong đạo Phật Nguyên thủy, tâm, ý và thức 
cả ba danh từ này đều chỉ chung cho các hoạt 
động thuộc về tâm lý, tùy theo từng trường hợp 
mà mỗi danh từ khác nhau được sử dụng. Tuy 
nhiên, trong đạo Phật Phát triển, đặc biệt là dòng 
triết học Duy thức, hệ thống tâm lý bao gồm tám 
thức được phân chia theo từng chức năng cụ thể 








như sau: 

a. Ý thức (pravrHi-vijiana): Bao gồm sáu 
loại: 5 thức giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) 
và ý thức. 

b. Mạt-na thức (mano-rnana-vijñana): Thức 
thứ bảy, đóng vai trò trung chuyển giữa sáu thức 
trước và Tàng thức, tức tâm thức sâu kín bên trong. 

c. Tàng thức (alaya): Là kho tàng dung chứa 
các dữ liệu kinh nghiệm (chủng tử) của quá khứ 
và hiện tại. 

Cả ba loại tâm thức này đều liên hệ mật thiết 
với nhau, thông qua một quá trình xử lý (process- 
ïng) để tạo thành các kinh nghiệm thực thụ. Ví 
dụ, khi con mắt nhìn thấy một cánh hoa, ý niệm 
về cánh hoa sẽ được đưa vào bên trong tàng thức 
- nơi mà hình ảnh về nhiều loại hoa đã được lưu 
giữ trong quá khứ - để xử lý và đưa ra một ý thức 
rõ ràng đây là cánh hoa hồng. Rồi cánh hoa hồng 
này có bản chất như thế nào, mùi hương của nó ra 
sao... tất cả đều qua một quá trình tương tác lẫn 
nhau trong dòng tâm thức để sau cùng tạo ra một 
kinh nghiệm thực thụ về cánh hoa hồng mà bạn 
vừa nhìn thấy. 

Nói chung tâm, ý và thức là một tổng hợp 
trong hệ thống hoạt động tâm lý của con người. 
Không thể tách rời chúng ra từng phần riêng biệt. 
Bạn có thể hiểu đại khái về chức năng căn bản của 
tâm thức con người như sau: Tâm là nơi tích chứa, 
ý là năng lực tạo tác, và thức là năng lực hiểu biết. 


Khổ đau hay hạnh phúc đều do dòng vận hành 
của tâm, ý và thức mà tạo thành; cho đến các cảnh 
giới cũng đều như vậy. Bản chất của tâm, ý và thức 
là vô thường, vô ngã; do đó, những gì được tạo tác 
từ chúng cũng là pháp vô thường, vô ngã. 


24. Nếu không có Thượng đế, thiên đường và địa 
ngục do đâu mà có? 


Tất cả đều do tâm tạo, nhưng bạn đừng bao 
giờ đem cái tâm ô trược ở cõi người để suy tư về 
cái hạnh phúc an lạc ở các cõi khác, như các cõi 
trời (cảnh giới của chư thiên), cõi Tịnh. Đấy là 
điều không thể. Cũng vậy, bạn không thể hiểu biết 
được cái khổ đau ở các cõi thấp hơn cõi người như 
địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh. Tuy nhiên, trong 
chừng mực nào đó và trong những trường hợp 
nhất định, bạn có thể kinh nghiệm được phần nào 
về sự khổ đau và an lạc của các cõi khác nếu trạng 
thái tâm của bạn tương ứng với các cõi đó. Ví dụ, 
khi sân hận lên đến cực độ, bạn sẽ cảm nhận được 
sự khổ đau của các cõi đầy dẫy sân hận. Hoặc khi 
tâm không còn đắm nhiễm các phiển não của 
tham, sân, si, bạn cũng sẽ cảm nhận được hương 
vị của cõi tịnh lạc, giải thoát. Theo đạo Phật, chư 
thiên ở các cõi trời Sắc giới sống bằng niềm hỷ lạc 
của tâm, và tất cả tiện nghi của cuộc sống đều do 
tâm chiêu cảm. Thế nhưng, khi phước báu ở cõi 
trời đã hết, họ vẫn phải rơi rụng (tái sinh) xuống 
các cõi thấp hơn; nhưng nếu họ nỗ lực tu tập, thì 








họ vẫn có cơ hội được giác ngộ, giải thoát. Cũng 
vậy, sự đau khổ của chúng sanh trong các khổ thú 
đều đo tâm thức tự chiêu cảm lấy. Trong cõi khổ, 
nếu gặp cơ duyên phát khởi thiện tâm thì vẫn có 
cơ hội được giải thoát. 


25. Người theo tôn giáo khác có thực hành giáo lý 
của đạo Phật được không? 


Bất kỳ ai cũng có thể thực hành giáo pháp mà 
Đức Phật giảng dạy. Những ai đi theo con đường 
tu tập thì nhất định sẽ có thể thay đổi và chuyển 
hóa đời sống phiển não và nghiệp chướng của 
mình, ít nhất là trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, 
đối với những người không phải là Phật tử, sự tu 
tập theo giáo pháp của Đức Phật cần được hướng 
dẫn bởi chư Tăng, Ni hay những người Phật tử đã 
có ít nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tu tập. Vì 
vậy, bạn luôn luôn được khuyến khích tìm hiểu, 
nghiên cứu và thực tập giáo lý dưới sự hướng dẫn 
trực tiếp của một vị Thầy. Sự thực hành giáo pháp 
sẽ đem lại cho ta những thành quả thiết thực khi 
nào dòng tâm thức tham, sân, si, mạn của chính 
mình bắt đầu thay đổi theo chiều hướng nguội 
dần. Nếu bạn am hiểu và thậm chí có thuộc lòng 
bao nhiêu kinh điển đi nữa, mà dòng tâm thức 
tham, sân, si, mạn không vơi đi chút nào, thế có 
nghĩa là bạn chưa có tu tập gì hết. 


26. Điểm căn bản trong thực hành theo đạo Phật 
là gì? 


Điểm căn bản trong các pháp môn của Phật 
giáo, ở bất kỳ tông phái nào, là tu tập giới (sila), 
định (samadhi) và tuệ (prajna). Tu tập giới là để 
ngăn ngừa các việc làm xấu ác, ngăn ngừa các khả 
năng tạo nghiệp xấu ác đang còn tiểm ẩn trong 
tâm thức, và phát triển nhân phẩm đạo đức của 
con người. Nói cách khác, tu giới có nghĩa là rèn 
luyện đời sống đạo đức và xây dựng nhân phẩm 
cao quý cho chính bản thân mình. Tu định, hay 
còn gọi là thiển định, là để gội rửa các phiền não 
nhiễm ô trong tâm, làm cho tâm trở nên trong 
sạch, an tịnh, và sáng suốt. Tu tuệ là để phát huy 
trí tuệ, nhận thức chân lý, hiểu rõ sự thật của cuộc 
đời, và đi đến giác ngộ. Ba lĩnh vực của con đường 
tu tập này luôn bổ sung cho nhau. Ví dụ, người có 
đời sống đạo đức và nhân phẩm cao đẹp, thì tâm 
hồn luôn an lạc, tự tin, và không sợ hãi. Người phát 
triển về định thì tâm luôn tĩnh lặng, an nhiên. Và 
người phát triển về tuệ thì tâm luôn sáng suốt, tự 
tại, dù hoàn cảnh có như thế nào. Tùy theo từng 
cấp độ tu tập mà bạn gặt hái được những kết quả 
khác nhau. Ba lĩnh vực tu tập căn bản này, đạo 
Phật gọi là ba pháp vô lậu (a#äsrava), có nghĩa là 
không còn rơi rớt vào dòng sinh tử, giải thoát tất 
cả triển phược của thế gian. 





27. Tu trong đạo Phật khác với các tôn giáo khác 
ở chỗ nào? 


Các tôn giáo khác chú trọng đến cầu nguyện 
như một cách thức để tiếp xúc với các đấng thiêng 
liêng; trong khi đối với đạo Phật, con đường thực 
hành tâm linh được đặt căn bản trên sự tu tập mà 
không phải là cầu nguyện, mặc dầu cầu nguyện 
vẫn được thực hành trong tiến trình tu tập. Ở 
đây, chữ tu (bhavan4) trong đạo Phật mang một ý 
nghĩa đặc biệt, bao gồm cả hai phần: a. từ bỏ các 
việc làm xấu ác, và b. phát triển các đức tính cao 
đẹp như từ, bị, hỷ, xả, và các hạnh Ba-la-mật (xem 
thêm ở câu hỏi 14). Nếu bạn chỉ làm phần đầu (a) tức 
là từ bỏ các việc làm xấu ác, có nghĩa là bạn mới 
dừng lại con đường tạo các nghiệp bất thiện mà 
thôi; và như thế, bạn chưa tu tập thực thụ. Cũng 
giống như người nghiện rượu lâu năm và đổ bệnh, 
bây giờ không uống rượu nữa, thế có nghĩa là anh 
ta mới dừng lại thói nghiện rượu. Vấn để còn lại 
mà anh ta cần phải làm đó là chữa lành căn bệnh 
mà anh đang cưu mang, đồng thời phát huy sức 
khỏe và đời sống lành mạnh cả thể chất lẫn tâm 
hồn. Do vậy, khi tu tập, bạn cùng lúc phải thực 
tập cả hai: từ bỏ việc làm xấu ác trước đây và làm 
các việc lành mà xưa nay chưa làm. Nói tóm lại, 
căn bản cho con đường tu tập trong đạo Phật là: bỏ 
các việc ác, làm các việc lành, và làm cho tâm thức 
thanh tịnh bằng cách tu tập Giới, Định, và Tuệ. 


28. Nếu chỉ tu tập một trong ba pháp (Giới, Định, 
Tuệ) thì có được lợi ích không? 


Bạn nên nhớ rằng Giới, Định, và Tuệ là ba 
lnh vực hay nói đúng hơn là ba tính chất căn bản 
của con đường tu tập. Nó được xem như là một 
nhóm phẩm chất (group quality) luôn hỗ trợ và 
tương tác lẫn nhau. Khi bạn giữ gìn giới pháp, thì 
tâm bạn sẽ được trong sạch, an lành, không lo âu, 
sợ hãi... đấy chính là những phẩm tính của định 
và những phẩm tính này sẽ đưa bạn đến định cao 
hơn. Và từ tâm an lành, bạn sẽ có đủ sáng suốt 
trong những hành động của tự thân nhằm dắt dẫn 
cuộc sống hằng ngày, đấy là phẩm tính của tuệ. Do 
đó, giới định tuệ là một nhóm phẩm chất gắn liễn 
với nhau. Chẳng hạn, một kẻ đi cướp nhà băng thì 
làm sao tâm anh ta có thể bình yên được, làm sao 
anh ta có thể có tuệ giác về chân lý và cuộc sống 
khi mà tâm của anh ta đầy dẫy tham, sân, si? Vì 
vậy, giới đức càng lớn, thì định càng sâu; và định 
càng sâu thì tuệ giác càng sáng tỏ. Bạn không cần 
thiết phải phân chia thành từng cụm của nhóm 
phẩm chất vô lậu-giải thoát này. 

29. Làm thế nào để trở thành người Phật tử? 

Muốn trở thành Phật tử bạn nên quy y lam 
bảo và thực hành các giới pháp căn bản của đạo 


Phật. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Phật (Buddha) 
là đấng giác ngộ toàn triệt, đã giải thoát khỏi mọi 








phiền não, sinh tử luân hồi. Pháp (Dharma) là 
những lời dạy của Đức Phật, là con đường đưa đến 
sự giác ngộ, giải thoát. Tăng (Sanøgha) là những 
người xuất gia sống tỉnh thức trong thanh tịnh và 
hòa hợp theo con đường của Đức Phật. Tam bảo 
còn được hiểu theo nhiều góc độ như bảng tóm 
tắt dưới đây: 








Phânloại | Phật Pháp Tăng 
(Buddha) (Dharma) (Sangha) 

Lịch sử Đức Phật Những lời Đoàn thể Tăng 
Thích Ca dạy của Đức già, xuất gia 
Mâu Ni Phật được theo Phật, bao 


kết tậptrong | gồm Thánh tăng 
kinh điển. và phàm tăng. 





Ý nghĩa Con người | Con đường Những người 








của giác đưa đến giác | sống tỉnh thức 
ngộ và giải | ngộ và giải trong sự hòa 
thoát thoát. hợp và thanh 
tịnh. 

Biểu tượng | Hình Ba tạng giáo Các vị tu sĩ Phật 
tượng của | điển (kinh, giáo 
chư Phật luật, luận) 

Triết lý Phật tính Chân lý của Bản thể thanh 
trongmỗi | giác ngộ tịnh, hòa hợp 
con người 




















Giới pháp căn bản của người Phật tử là nền 
tảng đạo đức Phật giáo, bao gồm năm giới: không 
sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không 


nói đối, và không nghiện ngập say sưa. Là một 
Phật tử, bạn phải thọ trì ít nhất là một trong năm 
giới. Giữ giới càng trọn vẹn, thì giới đức càng lớn, 
nhân phẩm càng thanh cao. 


30. Tại sao phải quy y mới trở thành người Phật 
tử? 


Quy y có nghĩa là “trở về nương tựa” Tam 
bảo. Nếu không quy y, có nghĩa là bạn không quyết 
tâm “quay về nương tựa” Tam bảo để gieo hạt giống 
Bồ-đề (Bodlhi - giác ngộ) trong tâm thức của bạn. 
Bạn có thể làm nhiều việc lành theo bản tính thiện 
sẵn có, nhưng bất chợt một cơn sân hận hay cuồng 
sỉ nổi lên, bạn có thể sẽ bị cuốn vào con đường 
tăm tối theo tập quán nghiệp của mình; và như 
thế bạn sẽ phải đắm chìm trong tội lỗi mà không 
có một bến bờ giác ngộ khả dĩ nào để nương tựa. 
Nhưng khi bạn đã quy y Tam bảo, tức là bạn đã 
gieo vào tàng thức của mình hạt giống Bồ-đề. Và 
nếu bạn luôn tưới tẩm, chăm sóc cho hạt giống 
Bồ-đề của mình qua việc hành trì giới pháp, có 
nghĩa là bạn đã tạo cho chính mình một hải đảo 
vô hình dù bạn ở nơi đâu. Cho dù đôi khi các cơn 
gió độc của tham lam, sân hận, và cuồng si có nổi 
dậy thì chính hải đảo vô hình này sẽ là nơi nương 
tựa của bạn. Nó sẽ khơi dậy từ trong tiểm thức sâu 
xa của bạn cái hạt giống Bồ-đểề mà ngày nào bạn 
đã một lần gieo trồng với tất cả chân thành và ước 
nguyện. Cho dù sau khi quy y, bạn đã xao lãng hay 





thậm chí quên đi cái hạt giống Bồ-đề mà chính 
bạn đã gieo trồng, thì cái hạt giống đó vẫn lặng lẽ 
ngủ yên trong tâm thức. Khi duyên đến, nó sẽ tái 
hiện trở lại như một “hồng ân” với bao thâm tình 
và tha thiết. Và rồi, với ánh sáng và tình thương 
của nó, bạn lại có thể tiếp tục chăm nom cây Bồ- 
đề đã một thời bị lãng quên. Đấy là lý do mà người 
Phật tử cần phải quy y Tam bảo. 


31. Có trường hợp nào tu tập mà không quy y 
nhưng vẫn được giác ngộ, giải thoát? 


Có, nhưng điểu đó rất hy hữu! Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni là người đã giác ngộ, giải thoát 
do tự thân Ngài tu tập, phát hiện chân lý, và chặt 
đứt mọi trói buộc của nhân duyên khổ đau. Ngài 
được gọi là bậc kiến đế thành Phật, tỏ ngộ chân 
lý mà thành Phật. Năm vị Thánh tăng đầu tiên và 
một số các vị Thánh đệ tử của Đức Phật cũng vì 
nghe Pháp do Ngài giảng thuyết mà đạt được giải 
thoát, chứng đắc A-la-hán. Các bậc Duyên giác do 
thấy được chân lý mà ngộ đạo. Nói chung, không 
quy y Tam bảo mà được giác ngộ, giải thoát quả 
thực hiếm hoi đối với người bình thường. Bạn 
nên nhớ rằng, quy y Tam bảo chỉ là bước khởi đâu 
để trở thành người Phật tử ấi theo con đường giác 
ngộ. Còn chuyện có được giác ngộ và giải thoát hay 
không tùy thuộc vào khả năng tu tập của chính 
bạn. Trên thực tế, sau khi quy y, bạn cần phải thực 
hành các giới, các Nhiếp pháp, các hạnh Ba-la-mật 


để thành tựu đời sống an lạc, giải thoát. 


32. Giới luật của đạo Phật và các tôn giáo khác 
có giống nhau hay không? 


Có phần giống nhau và cũng có phần khác 
nhau trong giới luật của Phật giáo và các tôn giáo 
khác. Sự giống nhau thuộc về đạo đức căn bản của 
con người. Sự khác nhau thuộc về cơn đường giác 
ngộ và giải thoát. Dưới đây là một vài thí dụ về sự 
giống nhau và khác nhau: 

a. Đạo đức căn bản: Phật giáo bao gồm năm 
giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dối, và không nghiệp ngập, say 
sưa). Thiên Chúa giáo bao gồm mười điều răn 
(thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến 
Người trên hết mọi sự, không kêu tên Đức Chúa 
Trời vô cớ, giữ ngày Chúa nhật, thảo kính cha mẹ, 
không giết người, không ngoại tình, không lấy 
của người, không làm chứng dối, không muốn vợ 
chồng người, và không tham của người). Hồi giáo 
bao gồm một số tín điều như: Chỉ tôn thờ một 
Chúa Trời (Allah), vinh danh và kính trọng cha 
mẹ, tôn trọng quyển của người khác, bố thí cho 
người nghèo, cấm giết người, ngoại trừ trường 
hợp đặc biệt (như thánh chiến), cấm ngoại tình, 
bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi, cư xử công bằng với 
mọi người, trong sạch trong tình cảm và tinh thần, 
khiêm tốn. Ngoài ra còn có các giáo luật như: Một 
lần trong đời, phải hành hương về thánh địa Mec- 





ca, không được ăn thịt heo, cấm uống rượu, cấm 
cờ bạc, cấm gian dâm...(Iheo Kinh Quran) 

b. Giới đưa đến giải thoát, giác ngộ: Năm giới 
trong Phật giáo gắn liền với các nghiệp của thân, 
miệng và ý. Có thể chia ra như sau: Đối với thân, 
không sát sinh, không trộm cướp, và không tà 
dâm; đối với miệng, không nói dối, không nói lưỡi 
hai chiều, không nói lời thêu dệt, và không nói lời 
xấu ác; đối với ý, không tham lam bỏn xẻn, không 
sân hận thù oán, và không tà kiến cố chấp. Do vậy, 
nếu gìn giữ ba nghiệp được trọn vẹn, bạn sẽ tự 
thân đi vào cung điện Niết-bàn, thể nhập đời sống 
giải thoát giác ngộ. Ở đây, yếu tố thứ ba, tức tâm 
thức, là thành phần quan trọng trong việc điều 
phối các nghiệp của thân và miệng (xem thêm ở câu 
hỏi 19). Cho nên tu tập và xây dựng chánh kiến là 
yếu tố quyết định để mở cửa giải thoát. Trong giới 
pháp của Phật giáo, như bạn thấy, không có yếu tố 
tôn thờ hay vinh danh một Thượng đế độc tôn nào 
hết mà chỉ nhằm vào tu tập ba nghiệp của chính 
bản thân. Đấy là điều khác biệt căn bản giữa giới 
pháp của Phật giáo và tín điều của các tôn giác 
khác. Ngoài năm giới căn bản này, trong Phật giáo 
còn có một hệ thống giới luật đặc biệt cho những 
người tu sĩ, nghiêm khắc hơn, đấy là giới pháp của 
bậc Thánh, bao gồm giới của hàng Thanh văn và 
Bồ-tát. Tuy nhiên, đối với người Phật tử tại gia, 
ngoài việc thọ trì năm giới, bạn cần phải thực 
hành các Nhiếp pháp và các hạnh Ba-la-mật để 


tăng trưởng các căn lành và vun trồng tâm Bồ-đề. 
33. Thế nào là Nhiếp pháp? 


Nhiếp pháp là việc làm vị tha nhằm giúp 
đỡ người khác hướng về cuộc sống chân chính để 
được an lạc, giải thoát. Bốn việc làm đức hạnh này 
được gọi là bốn øhiếp pháp hay nhiếp sự (catuh- 
samgraha-vastu) vì chúng có khả năng cảm hóa 
(all-embracing) người khác để đưa họ về với chân 
lý giải thoát. Nhiếp pháp bao gồm bốn việc, đó 
là: bố thí, ái ngữ, lợi hành, và đồng sự. Bạn có thể 
xem biểu đồ dưới đây để hiểu tổng quát về các 
nhiếp sự: 











Nhiếp Ý nghĩa Phân loại Mục đích 
pháp 
Bố thí Ban tặng, a. Tài vật, Giúp đỡ và chia 
(giving) giúp đỡ, b. sự hiểu biết | sẻ nỗi đau khổ 
cúng (pháp thí), của tha nhân để 
dường. c. sự bảo toàn đưa họ đến cuộc 
(không sợ hãi- | sống tốt đẹp. 
vô úy thí) 
Ái ngữ Lời nói Nói đúng sự Khích lệ tha 
(affection- | hòa thuận, | thật, đúng nhân sống tốt 
afe speech) | từ ái. thời, đúng đẹp, làm lành, 
cách và luôn lánh giữ, và biết 
mang tinh tu tập. 


thần khích lệ. 





























Lợi hành Làm lợi Các việc làm Làm cho tha 
(conduct ích cho lợi ích cho nhân được lợi 
proftable | tha nhân. | tha nhân qua ích trên con 
to others) thân, miệng, đường tu tập. 
và ý của mình. 

Đồng sự Hòa mình | Ứng dụng Giúp đỡ tha 
(co- với mọi các phương nhân quay về 
operafion công việc tiện thiện xảo với Phật đạo 
with and để giúp đỡ | (sk/HHful means) | (con đường chân 
adaptafion | tha nhân của tự thân chính) 
ofothers) | quay về trong việc giúp 

với Phật đỡ tha nhân. 

đạo 

















34. Thế nào là các hạnh Ba-la-mật? 


Ba-la-mật (pãramita) là tính cách siêu việt 
hay vượt lên trên mọi sự đối đãi nhân ngã (ta - 
người), hay còn gọi là tỉnh thân vô phân biệt, tức 
không chấp trước, không chấp thủ. Ví dụ, khi bạn 
bố thí cho một ai đó, nhưng trong tâm bạn vẫn 
còn vướng bận về người cho, người nhận, và cái 
được cho; như thế hành động của bạn được gọi là 
trụ tướng bố thí, có nghĩa là bố thí trong sự bám 
víu nhân ngã, chứ không phải là bố thí với tâm từ 
bi, không chấp trước. Nhưng khi nào bạn bố thí 
mà không còn vướng bận bởi các ý niệm về người 
cho, người nhận, và cái được cho - tam luân không 
tịch - khi ấy bạn đã đạt đến vô trụ tướng bố thí. 
Do vậy, thực hành các hạnh Ba-la-mật tức là thực 


tập hạnh xả ly, không bám víu, và không chấp ngã. 
Trên con đường tu tập có sáu hạnh Ba-la-mật, bao 
gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển 
định, và trí tuệ. 


35. Thế nào là tâm Bổ-đề? 


Tâm Bồ- đề (bođdhi-citta) là tâm (citta) của sự 
tỉnh thức - giác ngộ (bodhi) cũng gọi là giác tâm, 
tức là tâm hướng về sự tỉnh thức - giác ngộ, hay 
tâm an trú trong sự tỉnh thức - giác ngộ. Mặc dù 
vậy, tâm Bồ- đề luôn được hiểu qua hai góc độ khác 
nhau: tương đối - tức trong đời sống tu tập và vun 
trồng các công đức hằng ngày nhằm đạt đến sự an 
lạc hạnh phúc; và tuyệt đối - tức sự chứng ngộ tuệ 
giác vô thượng, trở thành bậc Thánh. Tâm Bồ-đề 
là cốt tủy của đạo Phật, là nền tảng cho suốt tiến 
trình tu tập của một hành giả. Nếu không chăm 
sóc và phát triển tâm Bồ-đề, thì hạt giống Phật sẽ 
bị chôn vùi bởi các phiền não nghiệp chướng. Bạn 
nên nhớ rằng, fâm Bồ-để chính là Phật tính hay 
nói khác hơn là tiêm năng (hạt giống) của hạnh 
phúc và giác ngộ vốn có trong mỗi con người. Trong 
đạo Phật truyền thống có nhiều phương pháp hỗ 
trợ cho bạn tu tập tâm Bồ-đề, bao gồm ba mươi 
bảy phần, đó là những chỉ dẫn cụ thể cho sự tu 
tập và phát triển hạt giống Bồ-đề trong đời sống 
hằng ngày. Ba mươi bảy phần dẫn đến Bồ-đề (Bo- 
đhipaksika) bao gồm: Bốn niệm xứ (four founda- 
tions of mindfulness); Bốn chánh cần (four proper 








lines of exertion); Bốn như ý túc (four steps to- 
wards supernatural powers); Năm căn (five spir- 
itual faculties); Năm lực (five powers); Bảy giác 
chi (seven branches ofenlightenment); và Tám chi 
phần chánh đạo (eightfold noble path). 


36. Thế nào là Bốn niệm xứ? 


Bốn niệm xứ (smrti-upasthana) là nên tảng 
tu tập trong thiển định. Bốn niệm xứ là bốn chủ 
để quán niệm hay là bốn miễn tảng để quán niệm 
trong tiến trình tu tập thiển định, bao gồm: thân thể 
(body), cảm thọ (feeling), tâm thức (mind), và pháp 
(đối tượng của ý thức). Bạn có thể xem biểu đồ dưới 
đây để hiểu một cách tổng quát về Bốn niệm xứ. 




















Bốn Phân loại Ý nghĩa Mục đích 
niệm 
xứ 
Thân Toàn bộ cơ thể Quán toàn thân | Xa lìa lòng 
vật lý cả bên để thấy rõ tính | ái nhiễm, 
trong và bên chất vô thường, | bao gồm: 
ngoài. khổ, vô ngã dục ái, hữu 
và nhơ uế của ái, và vô 
thân... hữu ái. 
Thọ Cảm thọ: khổ, Quán các loại Chặt đứt 
lạc, và trung cảm thọ để thấy | gốc rễ của 
tính. rõ chúng là điều | mọi sự 
kiện (thức ăn) tham ái. 
của các loại tâm 
thức. 














Tâm Dòng chảy của | Quán tâm để Xa lìa mọi 
tâm thấy rõ sự vận kiến chấp, 
hành của nó chấp thủ, 
qua các loại tâm | đạt đến tâm 
như tham, sân, thanh tịnh, 
si, mạn, nghi... và sinh khởi 
tuệ giác. 
Pháp Gồm tâm pháp | Quán các tâm Đạt đến 
và sắc pháp; pháp và sắc tuệ giác 
sắc (biểu và pháp (thuộc về vô nhiễm, 
vô biểu), âm vật lý) để thấy thanh tịnh, 
thanh, mùi, vị, rõ vô thường, giải thoát. 
xúc chạm, và biến chuyển, 
đối tượng của hoại diệt, 
ý thức. vô ngã. 

















37. Thế nào là Bốn chánh cần? 


Chánh cần (samyakprahana) là những nỗ 
lực hướng thiện của tâm nhằm chặt đứt mọi gốc 
rễ của phiển não và phát triển các căn lành. Có 
bốn nỗ lực chính mà một người tu tập phải chuyên 
cần thực hành: a. Việc ác đã làm thôi không làm 
nữa; b. Ngăn chặn các việc xấu ác chưa phát sinh, 
không cho chúng phát sinh; c. Việc lành đã làm 
nay cố gắng phát triển lớn thêm; d. Việc lành chưa 
phát sinh, nỗ lực làm cho phát sinh. Đấy là nội 
dung của bốn nỗ lực đúng pháp trên con đường 
tu tập. 








38. Thế nào là Bốn như ý túc? 


Bốn Như ý túc (Rddhipada) là bốn năng lực 
như ý của định (samadhi) và/hoặc là đưa đến định; 
đấy là các năng lực siêu phàm (thần túc), cũng 
còn gọi là bốn chủng thiền định (bốn pháp trong 
thiền định), bao gồm: a. Dục như ý túc (chanda- 
rddhi-päda), là tâm tha thiết tu tập tạo nên định 
lực như ý, mãn nguyện; b. Cần như ý túc (Vĩïrya- 
rddhi-pada) là chuyên cần tu tập tạo nên định 
lực (samadhibala); c. Tầm như ý túc (citta-rddhi- 
pãda) là tâm an trụ tự tại trong thiền định; và, d. 
Quán như ý túc (wnamsa-rddhi-päđa) là sự quán 
sát và thấu rõ chân lý trong thiển định. Khi hành 
giả đạt được bốn pháp này trên nền tảng của thiền 
định, có nghĩa hành giả đã thành tựu các năng lực 
như ý (thần túc). 


39. Thế nào là Năm căn và Năm lực? 


Năm căn là ~ăm cơ sở để phát triển cuộc sống 
tâm linh của bạn, bao gồm: niềm tin, sự chuyên 
cần, chánh niệm, định lực, và trí tuệ. Năm lực là 
năm loại sức mạnh tâm lý (mental forces) phát khởi 
từ Năm căn ở trên. Trong tiến trình tu tập, bạn 
cần phải phát triển đầy đủ Năm căn và Năm lực 
vì chúng liên hệ chặt chẽ với nhau. Ví dụ, có niềm 
tin kiên cố thì bạn mới có thể nỗ lực chuyên cần 
tu tập; và khi bạn chuyên cần tu tập trong khuôn 
khổ của chánh niệm, thì bạn sẽ khơi dậy định lực 


và tuệ giác từ chính sự tu tập của mình. Pháp môn 
tu tập nào cũng cần phải hội đủ Năm căn và Năm 
lực. Năm căn thuộc về tâm lý (spiritual ƒaculties) 
này khác với Năm căn thuộc về vật lý (physical or- 
gans) đó là: mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. 


40. Thế nào là Bảy giác chi? 


Thất giác chi (Sapfabodhyanga) là bảy chi 
phần (yếu tố) của giác ngộ, hay nói khác đi là 
bảy yếu tố của đời sống hạnh phúc-giải thoát, bao 
gồm: a. Tuệ giác phân biệt đối với sự vận hành của 
thân-tâm; b. Tinh tấn; c. Hoan hỷ; d. Khinh an (an 
lạc); e. Chánh niệm (tỉnh giác); f. Định; và g. Xả 
(không chấp trước). Nếu bạn phát triển bảy yếu tố 
này đến mức hoàn hảo, bạn sẽ đạt đến sự tịnh lạc 
của đời sống giác ngộ, giải thoát. 


41. Thế nào là Tám chánh đạo? 


Tám chánh đạo nói cho đúng là con đường 
Thánh đạo có tám nhánh (chi phần), bao gồm: a. 
Chánh kiến (quan điểm hay cái nhìn đúng chân lý, 
sự thật); b. Chánh tư duy (tư duy chân chính đưa 
đến hành động thiện, an lạc); c. Chánh ngữ (nói 
năng như chánh pháp); d. Chánh nghiệp (làm các 
việc lành); e. Chánh mạng (đời sống chân chính, 
lương thiện); £. Chánh tỉnh tấn (siêng năng tu tập 
giới, định, tuệ); øg. Chánh rmiệm (tỉnh giác); và g. 
Chánh định (định đưa đến sự xa lìa tham, sân, 








si, chấp ngã/pháp...). Con đường Thánh đạo tám 
nhánh này là phương châm tu tập của nếp sống 
Phật giáo. Mỗi chi phần bổ sung cho nhau. Bạn có 
thể chia tám chi phần theo mẫu của Giới, Định, 
Tuệ như sau: Giới (Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
và Chánh mạng), Định (Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm và Chánh định), và Tuệ (Chánh kiến, Chánh 
tư duy). Lý do, chữ chánh (right) đứng trước các 
chi phần là để giúp chúng ta phân biệt giữa chánh 
và tà, như Chánh kiến (không chấp ngã) khác với 
tà kiến (chấp ngã); hay, Chánh mạng (đời sống 
lương thiện) khác với tà mạng (đời sống xấu ác). 


42. Ngoài những giáo lý trên, có những chỉ dẫn 
tu tập nào đơn giản và dễ nhớ nhất hay không? 


Chỉ dẫn đơn giản và dễ nhớ nhất được Đức 
Phật dạy qua bài kệ sau đây: 


Không làm các việc ác, 
Siêng làm các việc lành, 
Giữ tâm ý trong sạch, 
Là lời chư Phật dạy. 


43. Tại sao ăn chay? 


Ăn chay tức là không ăn thịt động vật. Là 
người Phật tử, bạn được khuyến khích ăn chay 
theo định kỳ hoặc ăn chay trường (lâu dài). Mục 
đích của ăn chay trong đạo Phật là để nh hóa gốc 
rễ của ba nghiệp, nhất là nghiệp sát hại chúng sanh 


(trực tiếp hoặc gián tiếp) và phát triển tâm từ bi. 
Tuy nhiên, ngày nay ăn chay được thực hành phổ 
biến với nhiều lý do như: để tăng trưởng sức khỏe, 
điều chế sự tham dục, bảo vệ động vật, bảo vệ môi 
trường... Mặc dù vậy, là người Phật tử tại gia, bạn 
được khuyến khích ăn chay chứ không bắt buộc 
phải ăn chay. Ăn chay là một trong những phương 
tiện để hỗ trợ cho tiến trình tu tập và tịnh hóa 
thân tâm; còn việc thành tựu con đường tu tập bao 
gồm cả Giới, Định, và Tuệ. 


44. Ăn mặn có phạm giới sát sinh hay không? 


Bạn chỉ phạm giới sát sinh trong việc ăn thịt 
động vật qua ba trường hợp sau đây: a. Tự tay mình 
giết một con vật nào đó để làm thức ăn; b. Yêu cầu 
người khác giết một con vật nào đó cho mình ăn; 
c. Lòng vui mừng khi thấy người khác giết một con 
vật làm thức ăn cho mình. Trong ba trường hợp 
trên, trường hợp đầu tiên là trực tiếp sát sinh, hai 
trường hợp sau là gián tiếp phạm giới. 


45. Tại sao Phật tử thường ăn chay vào các ngày 
lễ lớn? 


Để cầu nguyện, tri ân, tưởng niệm công đức 
của Tam bảo, lịch đại tổ sư, ông bà cha mẹ, thân 
bằng quyến thuộc, hoặc các bậc tôn quý, người 
Phật tử theo Phật giáo Phát triển nguyện ăn chay 
vào các ngày lễ chính đó là ngày Phật đản sinh, 





ngày Vu lan, và các ngày đầu tháng và giữa tháng. 
Đây là cơ đuyên tốt để phát khởi thiện tâm, dù đó 
chỉ là một bữa ăn chay. Phát khởi thiện tâm là điều 
kiện đầu tiên để gieo trồng công đức lành và tu tập 
các thiện nghiệp. 


46. Sám hối là gì? 


Từ Sámm, trong Phạn ngữ (Sanskrit) được 
gọi là Ksamayafi; tiếng Anh dịch là rebenfance - 
ăn năn, hối hận; Hán dịch là hối quá - hối hận 
vì những lỗi lầm đã làm và ăn năn chừa bỏ (sám 
kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá). Do vậy, trên căn 
bản, sám hối bao gồm hai phần: ăn năn lỗi cũ và 
nguyện chừa bỏ lỗi sau, tức là hứa với lòng mình 
rằng sẽ không tái phạm nữa. Nói một cách ngắn 
gọn, khi bạn sám hối có nghĩa là bạn ý thức rằng 
mình đã làm điều lỗi lầm; do ý thức như vậy, bạn 
ăn năn và hẹn với lòng mình rằng mình sẽ không 
bao giờ tái phạm hay làm điều tội lỗi nữa. Đó là ý 
nghĩa căn bản của sám hối. Tuy nhiên, khi thực 
hiện nghi thức sám hối, bạn phải trang nghiêm 
thân và nhất tâm cầu sám hối trước ba ngôi Tam 
bảo. Với lòng thành kính thực thụ của bạn, sau khi 
sám hối, ba nghiệp - thân, miệng, và ý - của bạn sẽ 
được thanh tịnh. Mức độ chí thành của bạn càng 
sâu thắm chừng nào thì tâm của bạn sẽ được nhẹ 
nhàng chừng đó, bất kể khi sám hối bạn đối trước 
Tam bảo hay đối diện với chính mình. Đức Phật 
dạy rằng, trên đời có hai hạng người cao quý: một 


là hạng người vô tội, sống thánh thiện và không 
phạm phải bất kỳ một lỗi lầm nào, dù nhỏ nhoi; 
một hạng khác, là người có ý thức về tội lỗi, có 
nghĩa là khi phạm lỗi thì biết ăn năn và chí thành 
sám hối. 


47. Sám hối có được tiêu nghiệp không? 


Khi bạn chí thành sám hối những lỗi lầm 
của mình theo đúng cách, bạn có thể chuyến hóa 
nghiệp lực của mình qua hai lĩnh vực: không tạo 
thêm các nghiệp xấu ác và vun trồng các công đức 
lành. Còn những gì bạn đã gieo trồng trong quá 
khứ, khi đến thời dị thục (chín muổi) nó vẫn trổ 
quả. Tuy nhiên, với tâm an tịnh, điều chế, và xả ly, 
(tâm thức giải thoát) thì tác dụng của quả, dù khổ 
hay lạc, không còn đủ sức mạnh để chi phối cuộc 
sống an tịnh của bạn nữa. Cho đến khi nào tâm 
của bạn đã thực sự trong sạch như băng tuyết, tội 
lỗi đã không còn, ý niệm về ăn năn cũng không 
còn, lúc ấy bạn đã siêu việt mọi đối đãi tương quan 
trong dòng sinh tử; với một tâm thức như thế, vấn 
đề nhân quả và nghiệp báo không còn được bàn 
đến nữa. 


48. Niệm Phật để làm gì? 


Niệm Phật là một pháp môn tu tập để fjnh 
hóa ba nghiệp của thân, miệng và ý. Khi bạn đem 
hết tấm lòng thiết tha niệm Phật, bạn có thể phát 





triển các đức tính thanh tịnh từ trong cuộc sống 
nội tâm của mình đồng thời tiêu trừ những phiền 
não ô nhiễm trong tâm. Khi tâm của bạn thanh 
tịnh, thì bất cứ nơi nào bạn trú ngụ cũng trở nên 
thanh tịnh. Do vậy, có nhiều cách để niệm Phật 
như: thành tâm đọc lớn tiếng hoặc đọc thầm các 
danh hiệu chư Phật; quán tưởng hình ảnh thanh 
tịnh của chư Phật; xưng tán và đảnh lễ danh hiệu 
của chư Phật. Trên thực tế, bạn có thể chọn một 
danh hiệu của chư Phật và Bồ-tát để niệm như 
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát, Nam-mô A Di Đà 
Phật, Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật... 
Điều quan trọng trong khi niệm Phật là phải đạt 
được sự nhất tâm trong từng tiếng niệm Phật. Nếu 
như trong thiền định, khi thực tập, thân và tâm 
phải hợp nhất với nhau, thì trong niệm Phật, tâm 
và tiếng niệm phải hợp nhất với nhau. Ở đây, tiếng 
niệm bao gồm cả niệm lớn tiếng hoặc niệm thầm. 
Khi chuyên chú niệm Phật như thế, tâm của bạn 
sẽ trở nên an tịnh, sáng suốt, các đức hạnh thanh 
tịnh và vô nhiễm sẽ tự nhiên được nuôi lớn, và 
cuộc sống của bạn sẽ được an lạc, hạnh phúc. 


49. Xin cho biết thêm về tông Tịnh độ và pháp 
môn niệm Phật? 


Niệm Phật là pháp môn tu tập chính của 
tông Tịnh độ (z?ngfă - zong) được truyền bá rộng 
rãi ở Irung Quốc, Nhật Bản, và Việt Nam. Pháp 
môn này do Đại sư Huệ Viễn (334-416) sáng lập 


tại Trung Hoa, được truyền vào Nhật Bản do Đại 
sư Viên Nhân (Enrin, 793-864) và đến thế kỷ thứ 
12, Đại sư Pháp Nhiên (Hõnen, 1133-1212) chính 
thức thành lập tông Tịnh độ tại Nhật Bản. Tại Việt 
Nam, pháp môn Tịnh độ được nhắc đến trong Lục 
Độ Tập Kinh của ngài Sơ tổ Khương Tăng Hội 
(Kang-Sen-Houci 200? - 280) ở cuối thế kỷ thứ 
hai và được truyền bá sâu rộng qua các thời đại 
Phật giáo cho đến ngày nay. Kinh điển nền tảng 
của tông Tịnh độ bao gồm: kinh Vô Lượng Thọ, 
kinh A Di Đà, và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Niềm 
tin căn bản của tông Tịnh độ là hành giả nhất 
tâm niệm Phật để được vãng sinh về cõi Tịnh độ 
(Pure land) của Đức Phật A Di Đà, đấy là cõi của 
Vô lượng thọ, Vô lượng quang, và Vô lượng công 
đức. Do vậy, Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ của 
cõi Tịnh độ, đồng thời là biểu tượng của từ bi (vô 
lượng công đức), trí tuệ (vô lượng quang), và vĩnh 
hằng (vô lượng thọ). 


50. Yếu chỉ của Tịnh Độ là gì? 


Người tu tập pháp môn Tịnh độ cần phải có 
đầy đủ ba đức tính căn bản đó là: fín, hạnh, và 
nguyện. Tín là niềm tin kiên cố, sâu sắc đối với ba 
ngôi Tam bảo, nhất là đối với pháp môn mà mình 
đang hành trì. Hạnh là chuyên cần niệm Phật, nuôi 
lớn tâm Phật của chính mình, và tu tập các công 
đức. Nguyện là phát nguyện từ bỏ các việc xấu ác, 
làm các việc lành và hồi hướng vãng sinh về cõi 








Tịnh sau khi mãn báo thân của đời hiện tại. Do 
vậy, yếu chỉ của Tịnh độ là niệm Phật để chuyển 
hóa các phiển não nhiễm ô (tham, sân, si) trong 
tâm của mình thành công đức trang nghiêm cho 
cả đời này và đời sau; đấy là ý nghĩa tâm tịnh, Phật 
độ tịnh. Do vậy, người tu Tịnh độ phải xây dựng 
cho chính mình một bản tính Di Đà, đấy là bản 
tính của đời sống vô lượng thọ, vô lượng quang, 
và vô lượng công đức. 


51. Thiên là gì? 


Thiển là pháp môn tu tập căn bản của đạo 
Phật. Mục đích của thiền là đưa hành giả trở về 
với đời sống chánh niệm, tỉnh giác, đạt đến trạng 
thái tâm an tịnh, xả ly, và giác ngộ - giải thoát. 
Có nhiều kỹ thuật thiển trong đạo Phật Nguyên 
thủy và Phát triển, tuy nhiên chúng ta có thể khái 
quát hóa các đặc tính của thiền qua hai thuật ngữ 
chính như sau: Thiển (dhyäãna): sự tĩnh tâm, tĩnh 
lự, chánh niệm, tỉnh giác; và Định (samadh¡): định 
tâm hay chuyên chú tâm vào một đối tượng. Trong 
kinh để cập đến hai kỹ thuật thiền căn bản đó là 
Thiển chỉ (Samafha) và Thiền quán (Vipassan4). 
Thiển chỉ là nương vào hơi thở vào/ra để điều 
phục tâm; và Thiền quán là quán niệm về các đối 
tượng thuộc về bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp 
(xem thêm ở câu hỏi 36). 


52. Thiền chỉ và Thiền quán liên hệ với nhau như 
thế nào? 


Cả hai cách thiển này bổ sung cho nhau, 
mặc dầu Thiền chỉ hướng đến sự định tâm, trong 
khi Thiền quán giúp hành giả tăng trưởng tuệ giác 
thực tại đối với Bốn niệm xứ. Kinh Quán Niệm 
Hơi Thở (Anäpanasafi Suffa), Đức Phật dạy rõ 
cách vận dụng hơi thở (buộc niệm vào hơi thở) 
theo các đề mục (niệm xứ) trong thiền quán. Ngài 
cũng dạy rõ, khi hành giả chuyên cần thực hành 
thiền định vận dụng hơi thở đúng pháp thì có thể 
thành tựu Bốn niệm xứ, và xa hơn là thành tựu 
Bảy giác chỉ (xem thêm ở câu hỏi 36 ở- 40). 


53. Các để mục chính của Chỉ và Quán là gì? 


Trong kinh Đức Phật dạy rõ 16 để mục của 
thiền như sau: 

Thở vô dài, tôi biết: “Tôi thở vô dài”. Thở ra 
dài, tôi biết: “lôi thở ra dài” Thở vô ngắn, tôi biết: 
“Tôi thở vô ngắn” Thở ra ngắn, tôi biết: “Tôi thở 
ra ngắn” “Cảm giác toàn thân, tôi thở vô” - “Cảm 
giác cả toàn thân, tôi thở ra” “An tịnh thân hành, 
tôi thở vô” - “An tịnh thân hành, tôi thở ra” 

- “Cảm giác hỷ thọ, tôi thở vô” - “Cảm giác 
hỷ thọ, tôi thở ra. “Cảm giác lạc thọ, tôi thở vô” 
- “Cảm giác lạc thọ, tôi thở ra. “Cảm giác tâm 
hành, tôi thở vô” - “Cảm giác tâm hành, tôi thở 


ra” “An tịnh tâm hành, tôi thở vô” - “An tịnh tâm 





hành, tôi thở ra” 

- “Cảm giác về tâm, tôi thở vô” - “Cảm giác 
về tâm, tôi thở ra” “Với tâm hân hoan, tôi thở vô” - 
“Với tâm hân hoan, tôi thở ra” “Với tâm định tĩnh, 
tôi thở vô” - “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra” “Với 
tâm giải thoát, tôi thở vô” - “Với tâm giải thoát, tôi 
thở ra”. 

- “Quán vô thường, tôi thở vô” - “Quán vô 
thường, tôi thở ra: “Quán ly tham, tôi thở vô” - 
“Quán ly tham, tôi thở ra. “Quán đoạn diệt, tôi 


thở vô” - “Quán đoạn diệt, tôi thở ra” “Quán từ bỏ, 
tôi thở vô” - “Quán từ bỏ, tôi thở ra” 


54. Hơi thở quan trọng như thế nào trong tu tập 
thiền? 


Trong khi thực tập thiển, các căn của bạn 
tạm ngừng hoạt động nhưng hơi thở vẫn có mặt 
hoạt động bình thường. Do vậy, bạn khéo léo sử 
dụng dòng vận hành của hơi thở vào/ra để hợp 
nhất (buộc) thân và tâm bằng sợi dây vô hình của 
chánh niệm. Kiểm soát được hơi thở vào/ra một 
cách sâu lắng và vững chãi, bạn sẽ không còn trôi 
lăn theo các tạp niệm, sẽ làm chủ được dòng vận 
hành của tâm thức; và đấy là cơn đường tịnh hóa các 
phiến não loạn động trong tâm đưa đến trạng thái 
an định và sinh khởi tuệ giác. Nếu không nương 
vào hơi thở vào/ra nhẹ nhàng, bạn sẽ không trú 
trong sự an định được. Vì vậy, trong tiến trình tu 
tập thiền định, bạn phải nhiệt tâm giữ chánh niệm 


và tỉnh giác theo từng nhịp thở vào/ra. Nếu thân 
ở một nơi, tâm ở một chỗ khác, dầu bạn có hít thở 
đều đặn thì đấy không phải là thiền. Trong tu tập 
thiển định, hơi thở phải được theo dõi bằng chính 
cái tâm của hành giả thì mới có khả năng đi đến 
trạng thái an định. 


55. Xin cho biết về vai trò của sự nhất tâm trong 
thiên định? 


Sự nhất tâm (owe pơinted min) là yếu tố vô 
cùng quan trọng trong khi thực tập thiển định. 
Để đạt đến sự nhất tâm, tức là làm cho tâm an 
định vào một đối tượng (của thiền), bạn cần phải 
thực tập lâu ngày. Vì thực tại của tâm thức chúng 
ta luôn trôi chảy như một dòng sông, do đó, nếu 
không trụ tâm (buộc tâm) vào một đối tượng nhất 
định, thì nó sẽ nghĩ ngợi lung tung, di chuyển 
từ đối tượng này sang đối tượng khác một cách 
tán loạn, như con khỉ liên hồi nhảy từ cành này 
sang cành khác. Và như thế, nếu tâm không an 
định, thì bạn có hành thiền bao lâu đi nữa cũng 
sẽ không thành tựu được sự nhất tâm, vốn là øến 
tảng của an tịnh, giải thoát. Trạng thái nhất tâm 
thực thụ sẽ đem đến cho bạn một sự bình yên nội 
tại, vượt qua các lo âu, sợ hãi, rửa sạch các phiền 
não trong tâm, và làm mới (rzenew) lại cuộc sống 
của bạn thông qua việc trau dồi tuệ giác, khơi dậy 
và phát triển các phẩm tính của tâm. 





56. Sự liên hệ giữa cảm thọ và tâm như thế nào? 


Đức Phật dạy, cảm thọ chính là thức ăn của 
tâm thức. Cảm thọ làm điểu kiện để nuôi đưỡng 
và phát triển tâm thức. Do đó, tùy theo từng loại 
cảm thọ khác nhau (như vui, buồn, khổ, lạc) mà 
tâm sẽ phát triển. Ví dụ, cảm thọ đau buồn sẽ làm 
cho tâm phát triển theo hướng đau buồn; trái lại, 
cảm thọ hỷ lạc sẽ phát triển tâm theo hướng hỷ 
lạc. Điều quan trọng mà bạn cần lưu ý đó là, chính 
cảm thọ là cái nhân đưa đến các loại tham ái. Khi 
cảm thọ được điều phục một cách chủ động, thì 
tâm thức trở nên an bình, tự tại. Nếu không điều 
phục được các cảm thọ của mình và trôi lăn theo 
nó, thì tâm thức sẽ trở nên nao núng, bức bách; 
đấy là trạng thái bị thiêu đốt bởi sự ham muốn, 
khát khao đối với các dục. Trên thực tế, các loại 
cảm thọ duyên theo sự tiếp xúc của sáu căn (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, và ý) và sáu trần (hình sắc, âm 
thanh, mùi, vị, xúc chạm, và các đối tượng của ý 
thức) mà sinh khởi. Đấy là lý do tại sao, cảm thọ là 
một trong Bốn niệm xứ. 


57. Xin cho biết thêm về Thiên quán (Vipassanä)? 


Thiển quán còn được gọi là Tuệ minh sát, 
tức là quán niệm hay quan sát về Bốn niệm xứ bao 
gồm thân, thọ, tâm, và pháp. Do quán niệm về các 
xứ này một cách sâu sắc mà bạn sinh khởi tuệ giác 
đối với thực tại và thể nhập dòng thực tại vô ngã. 


Khi tu tập fhiển quán, bạn phải đi từng để mục 
rất cụ thể để thấy rõ các trạng thái của tâm như 
vui, buồn, khổ, lạc và các tính chất như vô thường, 
biến hoại. Ví dụ, một trong những để mục quán 
niệm về thân, đó là bạn bắt đầu quán niệm các 
yếu tố cấu thành thân (bốn đại), các thành tố của 
thân, các liên hệ trong và ngoài của thân, các hợp 
chất của thân, các bộ phận trong thân, cho đến 
từng cử động nhỏ của thân, như sự sinh và diệt, 
độ dài, ngắn của từng hơi thở... 1hiển quán giúp 
bạn hiểu rõ thực tại mà các giác quan không thể 
biết được trong điều kiện bình thường (cảm nhận 
thông thường). Do vậy, thực tập Thiền quán lâu 
ngày sẽ giúp hành giả phát sinh tuệ giác, thấu rõ 
chân lý và từng bước đi vào thực tại giải thoát. 


58. Tại sao phải quan sát thân thể một cách tỉ mỉ 
như thế? 


Trong cái nhìn của đạo Phật, thân thể con 
người là một tập hợp của các yếu tố vật chất và 
tinh thần. Hai yếu tố này nương tựa và hỗ trợ 
cho nhau. Khi quán sát thân và tâm của chính 
mình một cách sâu sắc, bạn sẽ hiểu rõ tính chất 
vô thường, sinh diệt của từng tế bào và từng cách 
thức sống động của nó. Nhờ vậy, bạn có thể hướng 
tâm đến đời sống viễn ly, từ bỏ lòng tham ái và chấp 
thủ, thể nghiệm thực tại giải thoát. Ví dụ, khi quán 
sát sâu sắc về thân thể, bạn sẽ nhận diện được cả 
hai tính chất, đó là: thân thể như ngôi nhà hiện 





tiền của tâm linh, và thân thể như nơi dung chứa 
các phiền não, bệnh tật. Về mặt tích cực, thân thể 
này là ngôi nhà tâm linh hiện tiền giúp che chở, 
nuôi lớn các căn lành và chí nguyện cũng như đời 
sống an lạc hạnh phúc của chúng ta. Nhưng về 
mặt tiêu cực, cũng chính thân thể này và các nhu 
cầu sinh lý căn bản của nó đã áp lực chúng ta phải 
bôn ba với cuộc sống đói, khát, nóng, lạnh và thúc 
đẩy chúng ta luôn tìm kiếm sự thỏa mãn đối với 
các dục. Đấy là lý do mà một hành giả tu tập cần 
phải thấy rõ và nỗ lực điều phục dòng vận hành 
của thân năm uẩn này bằng cách quán sát và nhận 
diện mọi tạo tác của thân và tâm. 


59. Năm uẩn là gì? 


Năm uẩn (skandhas) là năm thành tố căn 
bản hay là năm thành phẩn kết hợp để tạo thành 
một cơn người theo cái nhìn của đạo Phật. Năm 
uẩn bao gồm cả hai yếu tố vật lý và tâm lý. Năm 
uẩn là nền tảng của các xứ và giới. Biểu đồ dưới 
đây sẽ tóm tắt về năm uẩn: 





Năm uẩn Thành phần kết hợp 





Sắc (vật chất: hữu hình Năm đại (đất, nước, gió, lửa, hư 
và vô hình) không) và Sáu trần (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp) 





Thọ (các loại cảm giác) | Cảm giác khổ, lạc, và trung tính 
liên hệ với năm giác quan. 

















Tưởng (ấn tượng của Hình ảnh, ngôn ngữ, khái niệm, ý 
tri giác) tưởng ... dùng để tạo thành (acf- 
alize) một kinh nghiệm. 








Hành (cơ cấu tạo tác Thiện và bất thiện như: tham, sân, 
của tâm thức) si và nhiều loại tâm ái - thủ khác. 
Thức (khả năng nhận Gồm tâm thức và các thức thuộc về 
thức, phân biệt) giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) 














60. Tại sao năm uẩn là nền tảng cho các xứ và 
giới? 


Khi đề cập đến con người và thế giới của 
con người, Đức Phật dạy rõ về các liên hệ của 
thân - tâm qua ba thuật ngữ là uẩn (skandha), xứ 
(ayatana), giới (dhatu). Uẫn bao gồm năm uẩn 
như đã trình bày. Xứ bao gồm 12 loại đó là sáu 
căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) và sáu trần, tức 
sáu đối tượng liên quan với các căn (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, và pháp hay đối tượng của ý thức). 
Giới bao gồm 18 loại, đó là sáu căn, sáu trần, và 
sáu loại ý thức của sáu căn. Ví dụ, sự hiểu biết của 
con mắt đòi hỏi phải hội đủ ba yếu tố: con mắt 
(nhãn giới), một vật thể (sắc giới), và ý thức trực 
tiếp của con mắt (nhãn thức giới). Tương tự như 
thế, con người toàn diện bao gồm 5 uẩn, 12 xứ, và 
18 giới. Biểu đồ dưới đây sẽ tóm tắt 18 giới: 





























6 căn + 6 trần = 12 xứ + 6 thức = 18 giới 
Nhãngiới | Sắc giới (hình thể) Nhãn thức giới (cái biết 
(mắt) của mắt) 

Nhĩ giới Thanh giới Nhĩ thức giới (cái biết 
(tai) (âm thanh) của tai) 

Tĩ giới Hương giới Tïĩ thức giới (cái biết 
(mũi) (hương khí) của mũi) 

Thiệt giới | Vị giới (mời vị) Thiệt thức giới (cái biết 
(1ưỡi) của lưỡi) 

Thân giới | Xúc giới (xúc chạm) Thân thức giới (cái biết 
(thân) của thân) 

Ý giới Pháp giới (đối tượng | Ý thức giới (cái biết của 
(ý thúc) của ý thức) ý thức) 

















61. Tại sao các uẩn, xứ, và giới được phân tích 
một cách tỉ mỉ như thế? 


Khi quán sát sâu sắc về các uẩn, xứ, và giới, 
bạn sẽ có cơ hội để nhận điện thật tướng vô ngã 
trong sự hiện hữu của đời sống con người mà 
không cần phải lý luận dông dài. Ví dụ, một sự 
hiểu biết đến từ con mắt đòi hỏi ba yếu tố: căn, 
trần, và ý thức. Tùy thuộc vào trạng thái (linh 
hoạt, sáng suốt, hay mê mờ) của con mắt và ý thức 
mà một hình thể (trần cảnh) được nhìn thấy khác 


nhau và đưa đến những hiểu biết khác nhau. Đấy 
cũng chính là sự giới hạn trong hiểu biết của con 
người đối với thực tại. Nhưng trên căn bản của 
thiền tập, khi bạn nhìn thấy được cái đa phức của 
một đối tượng, bạn đồng thời thấy rõ tính chất 
duyên khởi và vô ngã của nó. Và do đó, bạn sẽ dễ 
dàng từ bỏ mọi tập khí chấp thủ tự ngã. 


62. Tự ngã là gì? 


Thông thường, tự ngã được nhận diện qua 
ba phạm trù, đó là: cái tôi (1), cái của tôi (ine), và 
cái tự ngã của tôi (?ny selƒ). Nói đơn giản hơn, tự 
ngã chính là cái tôi (self eøo) cá biệt mà mỗi người 
tự bám víu, chấp thủ, và cho rằng nó là có thật. 
Chấp thủ tự ngã là cái sai lầm lớn nhất (si mê) 
của con người. Do chấp thủ tự ngã mà con người 
bị trôi giạt trong biển tham ái và sân hận. Tất cả 
khổ đau đều do chấp thủ tự ngã mà phát sinh. Khi 
thiển quán sâu sắc về thân năm uẩn, bạn sẽ thấy 
rằng thực sự bản chất của tự ngã hay cái tôi chỉ là 
ảo tưởng, nó được sinh khởi từ sự phân biệt của 
ngôn từ. Trên thực tế, cái bản ngã cá biệt của một 
người chính là sự kết hợp của thân năm uẩn cộng 
với một tên gọi mà thôi. Ở đây, trong sự tựu thành 
của năm uẩn (xem thêm ở câu hỏi 59), không hề có 
một cái bản ngã cá biệt nào. Cái mà chúng ta gọi 
là bản ngã cá biệt (individual self) chỉ hình thành 
khi thân năm uẩn được đặt tên; và do đó, tên gọi 
khác nhau sẽ dẫn đến chấp thủ tự ngã khác nhau, 





như ông A khác với ông B. Và khi thiếu vắng thiền 
định, con người sẽ không tiếc thân mạng để bảo 
vệ cho cái danh tính của mình, nhất là khi nó bị 
xúc phạm hay bị tổn hại. Vì vậy, càng bám víu vào 
cái tự ngã cá biệt thì càng khổ đau, và các tâm bất 
thiện như tham, sân, si, mạn càng phát triển. Thân 
năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức) của con 
người luôn luôn thay đổi trong từng giây phút, 
chúng không hề cưu mang một cái bản ngã cá 
biệt nào hết. Vậy tại sao tự mình phải lận đận với 
cái tên gọi đơn chiếc mà tự nó không hề có một 
ý nghĩa đặc biệt nào đối với đời sống hạnh phúc 
chân thật của chính mình? 


63. Nếu không có cái bản ngã cá biệt, thì ai hạnh 
phúc và ai khổ đau? 


Do thói quen chấp ngã, bám víu vào một cái 
ngã cá biệt mà chúng ta luôn sợ hãi rằng mình sẽ 
trở thành hư không và sẽ bị lãng quên. Sự thật cho 
thấy rằng, hạnh phúc vốn không cẩn đến một cái 
bản ngã để hiện hữu; khổ đau cũng thế. Bạn nên 
nhìn thẳng vào các thực tế như sau: Giấc ngủ sâu 
nhất và bình an nhất là giấc ngủ không bị chập 
chờn và thốn thức (mộng mị) bởi cái tôi, cái của 
tôi, và cái tự ngã của tôi. Giây phút hạnh phúc 
nhất là giây phút sống bình yên, vắng lặng không 
bị những ý niệm về cái tôi, cái của tôi, và cái tự ngã 
của tôi khuấy động làm cho bạn hy vọng, lo âu, 
và sợ hãi. Cảm giác an lạc nhất là cảm giác của sự 


tịnh lạc mà ở đó hoàn toàn vắng mặt các ý niệm 
về cái tôi, cái của tôi, và cái tự ngã của tôi. Ngược 
lại, trạng thái của khổ đau sẽ tăng thêm khi nó gắn 
chặt với ý niệm về cái tôi, cái của tôi, và cái tự ngã 
của tôi, như tôi mất tiền tài, tôi mất danh vọng, tôi 
mất quyền lực... Thực vậy, hạnh phúc và khổ đau 
là những pháp duyên khởi, bạn hãy dùng tâm vô 
ngã để quán chiếu mà không cần thiết phải vướng 
bận vào một cái tự ngã hay danh tính của nó. 


64. Vô ngã là gì? 


Vô ngã (øon-selƒ) là một giáo thuyết quan 
trọng của đạo Phật. Điểm chính yếu của giáo 
thuyết Vô ngã có thể được khái quát qua ba điểm 
như sau: 

a. Không chấp nhận có một Thượng đế quyền 
năng làm chủ đời sống của chúng hữu tình và thế 
giới tự nhiên (vô tình); 

b. Không chấp nhận mỗi chúng sanh có một 
linh hốn vĩnh cửu và bất biến; 

c. Không chấp nhận có một cái ngã thể cá biệt 
trong thế giới trùng điệp duyên khởi. 

Về điểm thứ nhất - không chấp nhận có 
một Thượng đế quyền năng làm chủ cuộc sống 
của các chúng hữu tình và vô tình - Phật giáo chủ 
trương con người và thế giới của con người là 
do sự vận hành của các nhân duyên mà tập khởi 
và hình thành. Trong đó, con người đóng vai trò 
quyết định cho sinh mệnh khổ đau và hạnh phúc 





của chính mình thông qua các nghiệp của thân, 
miệng, và ý. 

Về điểm thứ hai - không chấp nhận mỗi 
chúng sanh có một linh hồn vĩnh cửu, bất biến 
- Phật giáo chủ trương đời sống của chúng sanh 
là do chính tâm thức của mỗi chúng sanh tác 
thành; dòng tâm thức của mỗi chúng sanh không 
ngừng trôi chảy và luôn luôn có khả năng thay đổi, 
chuyển hóa từ vô minh sang giác ngộ. Chính nhờ 
vào khả năng chuyển hóa này hay khả năng giác 
ngộ này, mà một tâm thức cuồng si có thể được 
đánh thức, và do tu tập mà chuyển thành giác ngộ, 
hoặc trong một đời hoặc trong nhiều đời. 

Về điểm thứ ba - không chấp nhận có một 
cái ngã thể cá biệt trong thế giới trùng điệp duyên 
khởi - Phật giáo chủ trương mỗi con người được 
trưởng thành từ một tập hợp của nhiều yếu tố 
nhân duyên: từ cha, mẹ, gia đình, học đường, 
xã hội, văn hóa... Do đó, sự tồn tại của một con 
người là một tổng hợp của biệt nghiệp (nghiệp 
cá nhân) và cộng nghiệp (nghiệp chung). Trong 
một con người cá thể luôn cưu mang nhiều nhân 
duyên khác nhau mang ý nghĩa tương quan giữa 
một và tất cả, và tất cả trong một. Ở đây, không hề 
có một cái ngã thể cá biệt và độc lập nào trong sự 
hiện diện của con người, ngoại trừ sự tập hợp của 
nhiều nhân duyên như đã trình bày trong năm 
uẩn, mười hai xứ, và mười tám giới. Đây là những 
điểm căn bản của giáo thuyết Vô ngã. 


65. Vô ngã có liên hệ gì với Niết-bàn? 


Có hai bình diện cần phải để cập đến khi 
bàn về giáo thuyết Vô ngã, đó là bình diện tu tập 
và bình diện giải thoát. Trên bình điện tu tập, bạn 
cần phải quán chiếu sâu sắc rằng con người không 
gì khác hơn là một tập hợp của sắc, thọ, tưởng, 
hành, và thức (năm uẩn); hay nói khác đi, đấy là 
sự tập hợp của các yếu tố tâm lý và vật lý. Và bản 
chất của các yếu tố này là vô tự tính, tức không 
có một tự tính cá biệt nào mang tính cách độc lập 
và vĩnh hằng. Do vậy, bản chất của năm uẩn là 
Không (4ai4) hay Vô ngã (anätman). Trên bình 
điện giải thoát, do tu tập thiền định, bạn có thể đạt 
đến trạng thái vô ngã hoàn toàn, vượt lên trên thế 
giới phân biệt của nhị nguyên, ở đó những ý niệm 
đối đãi giữa ta và người hay ngã và pháp đều được 
rũ sạch, mọi sự chấp thủ đều được buông bỏ, và 
mọi phiền não, nhiễm ô đều được tiêu trừ. Một 
cảnh giới siêu việt và tịnh lạc như thế được gọi là 
đời sống của thực tại - vô ngã, tức đời sống Niết- 
bàn. Do đó, Vô ngã chính là Niết-bàn. 


66. Làm sao để lãnh hội được Tánh không trong 
sự hiện hữu của các pháp? 


Để hiểu được ý nghĩa của Tánh không 
(áunyafä) trong sự hiện hữu của các pháp, bạn cần 
phải quán chiếu các tính chất cơ bản của chúng, 
được tóm tắt trong bốn thuật ngữ như sau: nhân 





duyên, giả danh, không, và trung đạo. 

a. Nhân duyên (praHtyasamutpada): Một 
pháp (thuộc về tâm lý hay vật lý) được hình thành 
luôn bao hàm nhiều nhân duyên; hay nói khác đi, 
do các nhân duyên kết hợp với nhau mà một pháp 
được hình thành. Do vậy, khi các nhân duyên tan 
rã, thì pháp ấy cũng hoại diệt theo. 

b. Giả danh (prajñapti): Một pháp (thuộc về 
tâm lý hay vật lý) được đặt tên tùy theo các nhân 
duyên, điều kiện. Khi các nhân duyên thay đổi, 
tên gọi cũng thay đổi. Ví dụ: cây, gỗ, cái bàn, củi, 
lửa, tro, bụi. 

c. Không ($unyafä): Một pháp (thuộc về tâm 
lý hay vật lý) dâu được định danh theo chức năng 
của nó, nhưng bản chất của nó khi được phân tích 
đến cùng đều trở thành Không, tức không có tự 
tính cá biệt độc lập nào; vì pháp đó là sự tựu thành 
của các nhân duyên và điều kiện khác nhau, như 
hydro cộng với oxy để tạo thành nước. 

d. Trung đạo (madhyamä-pratipad): Giá trị 
của một pháp (thuộc về tâm lý hay vật lý) cần được 
nhìn nhận trong chuỗi tương quan của các nhân 
duyên và điều kiện mang tính tương đối, nhằm 
tránh xa các cố chấp cực đoan về có-không, sinh- 
diệt, giống-khác, thường hằng hay đoạn diệt... Do 
vậy, Irung đạo là con đường vượt lên trên mọi 
chấp thủ và dẫn đến Niết-bàn. 

Quán chiếu sâu sắc bốn tính chất này, bạn 
có thể lãnh hội được ý nghĩa Không trong sự hiện 
hữu của các pháp. 


67. Tại sao nói Trung đạo là con đường dẫn đến 
Niết-bàn? 


Trung đạo, hiểu đơn giản là con đường 
trung dung không kẹt vào các kiến chấp cực đoan 
như: có-không, sinh-diệt, thường-đoạn, đồng- 
dị, khứ-lai. Ví dụ, khi nói về tính Không của các 
pháp, hành giả không bị dính mắc vào các khái 
niệm hư vô không tận để rồi ôm kiến chấp rằng 
tất cả đều là hư vô, nên cứ mải mê sống theo chủ 
nghĩa hư vô. Kiến chấp như thế và sống như thế, 
chính tự thân hành giả sẽ đánh mất mọi nỗ lực tu 
tập của bản thân, đánh mất khả năng phát triển 
các thiện căn và vun trồng tâm Bồ-để. Trái lại, nếu 
chấp có, hành giả sẽ ngày càng bám víu vào các 
nhân duyên vô thường làm cho cuộc sống thêm 
đau khổ, bất an. Do đó, bậc thức giả đi con đường 
Trung đạo, không kẹt vào các kiến chấp cực đoan, 
để đi đến giác ngộ, giải thoát. Bạn hãy hình dung, 
một người đi xe đạp, nếu ngả qua bên phải hoặc 
bên trái nhiều qúa thì chiếc xe sẽ ngã và không 
đi được. Nhưng nếu người ấy biết giữ thăng bằng 
(trung đạo), thì anh ta sẽ lái xe về đến đích. Vì vậy, 
Trung đạo là con đường xa tời các kiến chấp để ải 
đến Niết-bàn. 


68. Làm sao để có thể ứng dụng tỉnh thần Trung 
đạo vào cuộc sống? 


Bạn cần thiết phải ứng dụng tinh thần Trung 





đạo trong suốt cuộc hành trình tu tập của mình. 
Đức Thế Tôn là người đã phát hiện ra nguyên lý 
Trung đạo sau sáu năm tu tập khổ hạnh. Và Ngài 
đã dạy rằng, 0h lên dây đàn, nếu căng quá thì âm 
thanh của nó sẽ khó nghe và có thể đứt dây, nếu 
chùng quá thì sẽ không nghe được, nhưng nếu căng 
vừa phải và đúng mức thì âm thanh của nó sẽ địu 
đàng đỗ nghe. Cũng vậy, khi ứng dụng tỉnh thần 
Trung đạo, bạn không mang tư tưởng phải lìa bỏ 
thế gian mới đạt đến Niết-bàn; mà trái lại, bạn cần 
phải xây dựng Niết-bàn ngay tại thế gian. Cũng 
như, dầu biết rằng thân năm uẩn là tạm bợ, vô 
thường, nhưng nếu bạn không biết trân qúy và 
bảo hộ nó đúng mức, thì làm sao chúng ta có thể 
tu tập để đi đến giải thoát. Hình ảnh con thuyền 
đưa người sang sông là một mô tả về tinh thần 
Trung đạo. Do đó, hãy nương vào tục đế để đạt đến 
chân đế, và nếu không đạt đến chân đế thì không 
thể sống Niết-bàn. Đấy chính là hai chân lý. 


69. Xin nói thêm về hai chân lý? 


Hai chân lý là tục đế và chân đế. Tục đế là 
chân lý công ước (sa#wriHi-satya/ convenfion- 
al truth), tức chân lý tương đối, mang ý nghĩa 
phương tiện-lâm thời. Chân đế là chân lý cứu cánh 
(paramartha-satya/ absolute truth), tức là chân lý 
tuyệt đối, muôn đời nó vẫn là như thế. Trong kinh 
điển, tục đế và chân đế còn được gọi là phương 
tiện và cứu cánh. Ở đây, một con người bình 


thường không thể dung hòa hai chân lý này làm 
một, cũng không thể chọn một trong hai; vì tự bản 
chất hai chân lý không hề giống nhau, và nếu bỏ 
một trong hai thì cuộc hành trình tìm kiếm chân 
lý của chúng ta sẽ không thành tựu. Hình ảnh con 
thuyền đưa người sang sông hay nắm lá trong lòng 
bàn tay là những ví dụ về hai chân lý. Con thuyền 
là phương tiện, tức tục đế; qua bên kia bờ sông là 
cứu cánh, tức chân đế. Nếu bỏ con thuyền, chúng 
ta không thể qua sông; nhưng khi đã qua sông, thì 
con thuyền cần được để lại. Hai chân lý này cũng 
nhắc nhở chúng ta một điều rằng, đừng bao giờ 
đem cái hiểu biết của một tâm thức còn vô minh, 
còn tham, sân, si mà đo lường cảnh giới của bậc đã 
giác ngộ. Nếu đem tâm si mê mà mô tả cảnh giới 
của giác ngộ, thì cảnh giới giác ngộ đó cũng trở 
thành si mê. Do đó, cần phải biết rõ rằng những gì 
chúng ta hiểu được từ lời dạy của Đức Phật cũng 
như những lời dạy của Đức Phật cho chúng ta là 
những gì mang tính chất phương tiện chứ không 
phải là chân lý tuyệt đối. Như cảnh giới của Niết- 
bàn, với chân lý tuyệt đối, mỗi người hãy tự mình 
thể nghiệm lấy, vì chân lý đó không thể dùng ngôn 
ngữ để diễn đạt. 


70. Vậy phải chăng chân lý tuyệt đối là cảnh giới 
của Niết-bàn? 


Theo từ gốc, Niết-bàn tiếng Phạn là Nirvána, 
ir là vượt ra khỏi, và vana là khát ái; do đó, trên 








căn bản, Niết-bàn là một trạng thái tịch diệt (fran- 
qưil extincfion) của một tâm thức đã vượt ra khỏi 
hay vượt lên trên mọi khát ái trong ba cõi (cõi Dục, 
Sắc, và Vô sắc - xem thêm ở câu hỏi 13). Đấy là một 
trạng thái của tự do tuyệt đối và chứng nghiệm 
chân lý tối hậu mà một bậc Thánh giả đạt được 
sau qúa trình tịnh hóa thân tâm. Do vậy, Niết-bàn 
được chia thành hai loại: a. Hữu dư y Niết-bàn 
(Nirvana with residue), tức là cái nhân của sinh 
tử đã hết nhưng cái quả của sinh tử vẫn còn; và 
do đó, bậc thánh giả chỉ vào Vô dư y Niết-bàn khi 
thân năm uẩn tan hoại (chết). b. Vô dư y Niết-bàn 
(Nirvana without residue), tức là cả nhân và quả 
của sinh tử đều chấm dứt. Kinh Pháp Hoa mô tả 
trạng thái nhập Vô dư y Niết-bàn của Đức Thế 
Tôn như củi hết lửa tắt. Trơng giáo thuyết về Bốn 
chân lý (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), thì Diệt đế chính là 
Niết-bàn. 


71. Xin cho biết thêm về các đặc tính của Niết- 
bàn? 


Kinh điển ghi nhận các đặc tính của Niết- 
bàn gồm có: 

a. Thường, tức không còn bị chi phối bởi các 
nhân duyên vô thường; 

b. Lạc, đời sống phúc lạc của dòng tâm thức 
không còn tham, sân, sỉ; 

c. Ngã, chân ngã, không còn bị chi phối bởi ý 
niệm phân biệt trong thế giới sinh tử - nhị nguyên; 


d. Tịnh, sự thanh tịnh tuyệt đối. Niết-bàn 
còn được gọi là bất sinh (không sinh không diệt), 
thường trụ (không còn bị chi phối bởi các điều 
kiện của thế giới sinh tử), và giải thoát (không còn 
bị ràng buộc trong vòng luân hồi - tái sinh). 


72. Tại sao nói sinh tử tức Niết-bàn? 


Sinh tử tức Niết-bàn là một cách ngôn của tư 
tưởng Phật giáo phát triển. Nội dung của nó nhấn 
mạnh đến việc xây dựng Niết-bàn tại nhân gian, 
hay nói khác hơn là sống đời sống Niết-bàn tại con 
người sinh tử này và ngay tại thế giới sinh tử này. 
Đấy là một cảnh tỉnh cho những ai mang tư tưởng 
bi quan, sai lầm rằng phải lìa bỏ thế gian mới có 
thể vào Niết-bàn. Thực tế cho thấy rằng, Đức Thế 
Tôn và các bậc Thánh A-la-hán đã sống đời sống 
Niết-bàn giữa thế gian để làm lợi ích cho thế gian. 
Trong Phật giáo Phát triển, các vị Bồ-tát còn phát 
nguyện liên tục tái sinh để hóa độ hữu tình chúng 
sanh. Đấy là bị tâm vĩ đại của một bậc Thánh giả. 
Trên bình diện khác, cũng cần hiểu rằng, lìa sinh 
tử thì không có Niết-bàn, 1ì sinh tử là nên tảng mà 
qua đó Niết-bàn được chứng nghiệm, như những 
gì đã được trình bày trong Bốn chân lý (xem thêm 
ở câu hỏi 68 #& 70). Nói khác đi, Niết-bàn là đời sống 
phúc lạc của sự giải thoát và tự do tuyệt đối; do 
đó, hành giả có thể sống Niết-bàn một cách tự tại 
ở bất kỳ nơi đâu. 





73. Niết-bàn có liên hệ gì trong Ba pháp ấn? 


Trong kinh tạng A Hàm, Niếr-bàn là một 
trong Ba pháp ấn (ba ấn chứng đặc biệt về các lời 
dạy của Đức Phật trong ba tạng kinh điển), bao 
gồm: a. Các hành vô thường; b. Các pháp vô ngã; 
và c. Niết-bàn tịch tĩnh. Nói tóm tắt, ba ấn chứng 
này là Vô thường, Vô ngã, và Niết-bàn. Mục đích 
các vị Thánh đệ tử tổng kết Ba pháp ấn là để giúp 
phân biệt rõ ràng những điều do Đức Phật dạy và 
những điều không phải do Đức Phật dạy. Chúng 
ta có thể hiểu đại khái Ba pháp ấn này như sau: 

a. Các hành là vô thường: Tất cả những 
hiện tượng tạo tác của thân, tâm và thế giới là vô 
thường, chúng là sản phẩm của nhiều nhân duyên, 
khi các duyên hội tụ thì các pháp hình thành, khi 
các duyên tan rã thì các pháp biến đổi. Các pháp 
bản chất của nó luôn luôn thay đổi nên gọi là các 
hành vô thường. 

b. Các pháp vô ngã: Vì bản chất của các pháp 
là do nhiều nhân duyên hình thành, do đó các 
pháp vốn không có tự tính (ngã tính) cá biệt, độc 
lập nào ngoài sự vận hành của các nhân duyên. Vì 
vậy, các pháp là vô ngã. 

c. Niết-bàn tịch tĩnh: Niết-bàn, trong Ba 
pháp ấn, được gọi là Tịch diệt ấn, vì nó xác định 
trạng thái tịch tĩnh, giải thoát, và tự do tuyệt đối 
của hành giả tu tập. Ở đây, căn nguyên của sinh tử 
khổ đau là ái dục (tanhä). Do vậy, khi ái dục được 


đoạn tận một cách toàn triệt, hành giả sẽ chứng 
đắc được cảnh giới của Niết-bàn tịch tĩnh. 

Trong Ba pháp ấn trên, hai pháp ấn đầu (Vô 
thường và Vô ngã) chỉ đến bản chất của các pháp 
hữu vi - sinh diệt; Pháp ấn thứ ba (tức Niết-bàn) 
chỉ đến thực tại của pháp vô vi, bất sinh, bất diệt 
và giải thoát. 


74. Làm sao để người Phật tử bình thường có thể 
sống vô ngã? 


Đây là câu hỏi thú vị và thiết thực. Cuộc 
sống trong xã hội hiện đại luôn áp lực mỗi người 
phải thể hiện đầy đủ các chức năng của một cá thể 
trong mối tương quan giữa cá nhân, gia đình, và 
xã hội. Và do đó, cái tôi (selƒ) và cái của tôi (mine) 
trở thành yếu tố nổi bật trong sinh hoạt hằng ngày. 
Vậy người Phật tử tại gia phải làm gì để có thể thực 
tập đời sống vô ngã? Những gợi ý sau đây có thể 
giúp bạn. 

Thay vì sống trọn vẹn vì cái tôi cá thể và cho 
cái tôi cá thể, bạn hãy khởi miệm nghĩ đến việc sống 
cho gia đình của mình, cho thân nhân của mình, 
và rộng hơn là cho tha nhân, không phân biệt đàn 
ông hay đàn bà, tuổi tác hay chủng tộc. Khi khởi 
niệm như thế, và hướng cuộc sống của mình cho 
tha nhân như thế, bạn đã bắt đầu sống một cuộc 
đời vị tha và tất nhiên bạn sẽ có thêm tự tin, nghị 
lực, và ý chí để thành tựu mục đích của cuộc sống. 
Nếu bất kỳ hành động nào cũng mang tư tưởng vị 





tha, bạn sẽ có cơ duyên để vun trồng tâm từ bi, độ 
lượng, khoan dung và xóa tan dần những ý niệm 
về tự ngã. Tất nhiên, bạn sẽ không mất cái gì hết 
khi hướng cuộc sống của mình cho tha nhân, trái 
lại bạn còn có thêm xung lực để sống một cách 
tốt đẹp. Ngược lại, khi bạn chỉ sống cho riêng 
mình, tức sống cho cái tôi và cái của tôi, bạn sẽ 
đánh mất đi ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Và 
bằng cách này hay cách khác, bạn đã thu hẹp cuộc 
sống bao la, mầu nhiệm của mình vào cái khung 
tự ngã. Sống như thế có nghĩa là bạn đang đi vào 
con đường vị kỷ, lắm cô đơn, buồn bã, và nhiều âu 
sầu, sợ hãi. Thực tế cho thấy rằng, nếu có tấm lòng 
vị tha - độ lượng, bạn sẽ có nhiều bạn bè, nhiều 
sự giúp đỡ, và tất nhiên kéo theo đằng sau đó là 
nhiều cơ hội thành tựu cho cuộc sống. 


75. Một người có tâm vị kỷ và tự ngã lớn lao nên 
tu tập như thế nào? 


Nếu bạn là một người ích kỷ, ưa chấp nhân, 
chấp ngã, ưa tự ái và mặc cảm, thì công việc đầu 
tiên bạn phải thực tập đó là bảo vệ bản thân mình, 
bảo vệ tâm tư của mình, và bảo vệ cả lời nói của 
mình, tức là bảo vệ ba nghiệp thân, miệng và ý. 
Đừng để ba nghiệp cá nhân gây đau khổ cho chính 
mình và cho kẻ khác. Đức Phật, trong kinh Pháp 
Cú, dạy rằng: “Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời 
nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ” (PC. 
234). 


Trong lúc bảo vệ ba nghiệp thân khẩu ý, bạn 
đồng thời quán niệm về vô ngã bằng cách đọc lớn 
tiếng hay đọc thầm rằng “cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là của tôi, và cái này không 
phải là tự ngã của tôi”. Cứ đọc như thế lâu ngày thì 
ý niệm về tự ngã sẽ dân dân nguội lạnh. Nên nhớ 
rằng, nếu không thay đổi được tâm tư của mình, 
thì bạn sẽ không thay đổi được cuộc sống và thế 
giới chung quanh mình. 

Thêm vào đó, bạn nên thực tập các công đức 
vô lậu, tức là làm những việc lành giúp đỡ tha nhân 
mà không bận tâm đến cái tôi đang làm, làm cái gì, 
làm cho ai, và làm để được cái gì. Bạn hãy làm việc 
lành với tất cả sự hoan hỷ và hạnh phúc của mình. 
Làm việc lành với tâm không chấp ngã như thế là 
tu tập công đức vô lậu. 


76. Xin nói thêm về tu tập công đức ? 


Danh từ công đức, từ gốc Pali là pưøna, có 
nghĩa là làm cho thanh tịnh (purificafion). Do đó, 
trên căn bản, làm công đức có nghĩa là làm cho 
thanh tịnh ba nghiệp thân, miệng và ý bằng cách 
tịnh hóa dòng tâm thức tham, sân và si. Vì thế, tu 
tập công đức chính là điều phục và chuyến hóa các 
tâm tham, sân, và sỉ. Trên thực tế, để điều phục các 
phiền não căn bản này, Đức Phật dạy các pháp đối 
trị như bố thí để diệt lòng tham, phát triển bi tâm 
để diệt sân hận, và tu tập giới định tuệ để diệt trừ 
si mê. Dựa trên ý nghĩa căn bản này, bạn có thể tu 





tập các công đức lành qua nhiều hình thức khác 
nhau như: bố thí, cúng dường Tam bảo, trì giới, 
tinh tấn làm các việc thiện nguyện, tu tập thiền 
định, tụng kinh, niệm Phật, và phát triển tâm Bồ- 
để. Nói chung, người Phật tử tu tập công đức là 
thực hành Sáu độ và Bốn nhiếp (xem thêm ở câu hỏi 
33, 34, 35). Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là fu 
tập các công đức vô lậu, giải thoát. 


77. Thế nào là công đức hữu lậu và công đức vô 
lậu? 


Hữu lậu (äsräva/impure) là những gì còn 
vướng mắc trong vòng nhân quả luân hồi, trong khi 
vô lậu (anäsräva/pure) là những øì vượt lên trên 
dòng nghiệp báo nhân quả và đưa đến Niết-bàn, 
giải thoát. Ví dụ, khi làm một việc thiện với tâm 
chấp ngã, mong cầu được đáp trả trở lại, như thế 
là bạn làm với cái tâm hữu lậu, tức là còn dính 
mắc vào cái tôi, cái của tôi, và cái tự ngã của tôi. 
Do vậy, khi gieo nhân hữu lậu, bạn sẽ đạt được 
quả hữu lậu. Tất nhiên, dầu bạn làm việc thiện, 
nhưng dòng năng lượng tâm thức vay trả, trả vay 
vẫn còn đó; và chính dòng tâm thức này là sự rò 
rỉ (lậu), nó tiếp tục lôi kéo bạn vào vòng nhân quả 
luân hổi. Trái lại, khi làm một việc thiện với tâm từ 
bi, hỷ xả, vô ngã, và vị tha thực thụ, như thế là bạn 
đã gieo nhân vô lậu, hướng đến xả ly và giải thoát. 
Các pháp môn tu tập vô lậu là Trì giới, Thiển định, 
và Trí tuệ. 


78. Phật giáo quan niệm như thế nào về vấn đề 
thiện ác? 


Quan niệm về thiện (wholesơme) và bất 
thiện („mwholesơme) trong Phật giáo được xác 
định rõ qua giáo lý nghiệp báo, trong đó căn bản 
có mười thiện nghiệp và mười bất thiện nghiệp, 
được chia làm ba phần: thân, miệng và ý. Thân có 
ba ác nghiệp là sát sinh, trộm cắp và tà đâm; miệng 
có bốn ác nghiệp là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói 
lời thêu dệt, và nói lời xấu ác; ý có ba ác nghiệp là 
tham lam, sân hận và si mê, tức là tà kiến, cố chấp. 
Phạm vào mười điều trên thì gọi là bất thiện (xấu, 
ác); trái lại, không phạm mười điều trên và nỗ lực 
phóng sinh, bố thí, tịnh hạnh, nói lời chân thật, ái 
ngữ, hòa hợp, từ ái, và tu tập các thiện pháp... được 
gọi là thiện nghiệp. Ở đây có hai bình diện cần 
được xét đến trong quan niệm thiện của đạo Phật, 
bao gồm đạo đức căn bản của con người và giác 
ngộ giải thoát. Về mặt đạo đức căn bản, thiện là gìn 
giữ mười nghiệp lành và tu tập các thiện pháp; về 
mặt giác ngộ giải thoát, thiện chính là Niết-bàn và 
những pháp đưa đến Niết-bàn, bao gỗm các pháp 
vô lậu - giải thoát. Như vậy có hai cấp độ rõ ràng 
trong quan niệm thiện của đạo Phật, đó là thiện 
trong ý nghĩa đạo đức nhân sinh, và thiện trong ý 
nghĩa xuất thế gian, Niết-bàn giải thoát. 





79. Tại sao có sự khác nhau trong các quan niệm 
về thiện ác? 


Trên thế giới có nhiễu tôn giáo hình thành tử 
nhiễu nên văn hóa khác nhau, do vậy quan niệm về 
thiện ác cũng có những điều khác nhau. Ví dụ, Hồi 
giáo không ăn thịt heo trong khi Ấn giáo không 
ăn thịt bò. Hoặc, những vấn đề xã hội như chuyện 
phá thai hay trợ tử... là thiện hay ác vẫn là vấn đề 
đang được bàn cãi. Nhưng đối với Phật giáo, vấn 
đề thiện ác, như đã trình bày, luôn được xác định 
rõ ràng qua các giới, hạnh và công đức (xem thêm 
ở câu hỏi 76, 77, 78). Tuy nhiên, đối với những vấn 
đề như phá thai, trợ tử.... người Phật tử cần thiết 
phải ứng dụng trí tuệ của mình một cách thiện 
xảo, tùy vào những trường hợp khác nhau, nhất là 
đối với những chuyện “đã rồi” Bạn nên nhớ rằng, 
trên con đường tu tập, Đức Phật luôn dạy chúng 
ta chú trọng đến việc quán chiếu, điều phục, và 
chuyển hóa cái nguồn gốc của khổ đau (Tập để), 
đấy là then chốt của sự tu tập. Cũng vậy, đối với 
chuyện phá thai, người Phật tử nên chú trọng vào 
việc giáo dục và chuẩn bị cho chính bản thân mình 
cũng như cho con em của mình trước khi có thể 
mang thai, thay vì mang thai rồi mới tranh cãi về 
chuyện có nên phá thai hay không. Kinh điển cảnh 
tỉnh chúng ta rằng “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ 
quả” Bậc thức giả sợ tội lỗi khi gieo nhân ác, trong 
khi chúng sanh, vì vô minh che lấp, nên gieo nhân 
ác rồi bấy giờ mới sợ bị quả ác. 


80. Vô minh là gì và người có kiến thức cao rộng 
có còn vô minh hay không? 


Vô minh (awidyä/ignorance), trong ngôn 
ngữ kinh điển của nhà Phật, có nghĩa rộng là 
không hiểu rõ, không thấy rõ Bốn chân lý, hay Bốn 
thánh đế. Do vậy, vô minh được xem là nguồn 
gốc của khổ đau, vì từ vô minh mà các tâm tham 
lam, ái thủ, kiêu mạn phát triển. Khi thấy được các 
Thánh đế thì an lạc và giải thoát liền sinh khởi; và 
do công năng tu tập Thánh đế mà hành giả đạt đến 
giác ngộ. Đối với con người, vô minh chính là tâm 
thức si mê (oha) chấp ngã, lầm tưởng và cố bám 
víu vào cái tự ngã cá biệt như là những gì chân 
thật, vĩnh cửu. Do chấp ngã mà các phiển não khổ 
đau trỗi dậy và lôi kéo chúng hữu tình vào vòng 
luân hồi trong tam giới. Vì thế, bao lâu ngã chấp 
còn tồn tại, thì vô minh vẫn còn hiện diện trong 
đời sống của chúng ta. Một người thông thái có 
thể bỏ cả đời mình để chế tạo phi thuyền hay bom 
nguyên tử, nhưng anh ta không thể chế ra cái nút 
bấm tài tình nào để dập tắt tham, sân, sỉ ngay lập 
tức, trừ phi anh ta tu tập và hành trì Giới-Định- 
Tuệ đến mức hoàn hảo tuyệt đối. Do vậy, kiến 
thức cao rộng không thể diệt trừ vô minh, tham 
ái, mà chỉ có tu tập Thánh đế mới có thể diệt trừ 
vô minh và đưa đến giác ngộ tối hậu. 





81. Người nhiều si mê nên tu tập như thế nào? 


Học Pháp và thực hành Pháp là điều kiện 
quan trọng để diệt trừ si mê. Chúng ta nên học 
tập và quán niệm sâu sắc về các giáo lý căn bản 
như Bốn chân lý, Mười hai Nhân duyên, Năm 
uẩn, và Vô ngã để phát triển tuệ giác chân thật về 
bản chất và dòng vận hành của đời sống thực tại. 
Trong tu tập thiền định, Bốn niệm xứ là đối tượng 
hiện quán cần thiết, giúp chúng ta thấy rõ bản 
chất và dòng vận hành của chính thân - tâm mình 
cũng như sự liên hệ của thân - tâm đối với thế giới 
chung quanh mình. Nếu bạn không thực tập quán 
niệm, thì sự tu tập sẽ chậm tiến và tuệ giác không 
phát triển. Do vậy, phải tu tập cùng lúc ba pháp Trì 
giới, Thiền định, và Trí tuệ. 


82. Người nhiều sân hận nên tu tập như thế nào? 


Nếu là người nhiều sân hận, bạn nên quán 
niệm về các thảm cảnh đau thương, cay đắng như 
bệnh tật, tai nạn, chết chóc, chiến tranh, thiên tai, 
nhà cháy, lũ lụt... Quán niệm về những thảm cảnh 
này sẽ giúp bạn làm nguội dần tâm lý hận thù, tị 
hiểm, đố kị, ganh ghét... và giúp sinh khởi từ tâm. 
Nguồn gốc của tâm sân hận là do sự chấp ngã quá 
mức và thiếu vắng tâm từ bị; và do đó, bạn sẵn 
sàng làm mọi thứ để bảo vệ cái tự ngã khi cho 
rằng cái tự ngã của mình bị xúc phạm. Ví dụ, một 
người (cố tình hoặc vô tình) nói xấu bạn trong 


vài phút, nhưng bạn ôm ấp sự bực tức và sân hận 
đó suốt năm, có khi cả mười năm hoặc hơn nữa. 
Đấy chính là biểu hiện dai dẳng của sự chấp ngã. 
Nên quán niệm rằng: “khi sân si, có nghĩa là bạn 
lấy lỗi lâm của kẻ khác để trừng phạt chính bản 
thân mình”. Trên thực tế, dầu bạn có ăn mặc thật 
đẹp, đeo trang sức qúy giá, và dùng các loại hương 
thơm qúy phái, nhưng bạn sẽ trở nên xấu xí ngay 
lập tức khi cơn nóng giận nổi lên. Cũng vậy, cho 
dù bạn giàu có, cao sang và sống trong một lầu đài 
lộng lẫy như thế nào đi nữa, nhưng với tâm sân 
hận, thì bạn vẫn bị đày đọa một cách khổ đau ngay 
trong tòa lâu đài của mình. Do vậy, để điệt trừ sân 
hận, bạn nên quán niệm về sự nguy hiểm và những 
tác hại của nó bên cạnh việc phát triển tâm từ bi, 
thực tập sống vô ngã, vị tha. 


83. Người nhiều lòng tham dục nên tu tập như 
thế nào? 


Tham dục có nhiều loại, từ ngũ dục thế gian 
(tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ) 
đến các thiển chứng trong các cõi Sắc và Vô sắc. 
Khi tu tập, bạn nên øhìn thấy rõ mmình tham cái gì 
nhiễu để từ đó tìm pháp đối trị. Ví dụ, người tham 
tiền tài, danh vọng thì nên quan niệm về chất cay 
đắng, sự nguy hiểm trên con đường tìm kiếm tiền 
tài, danh vọng cũng như ý nghĩa đích thực của đời 
sống. Người tham sắc đẹp thì quán niệm về thân 
bất tịnh, nhơ uế; người đam mê ăn uống thì quán 





niệm về bệnh tật và tội lỗi (sát sinh, trộm cắp...) 
do thèm khát gây ra... Có nhiều pháp đối trị để 
thực tập tùy theo mỗi trường hợp khác nhau. Nói 
chung, để cuộc sống được an lạc, hạnh phúc (hiểu 
theo ý nghĩa thiện), bạn cần phải điều phục lòng 
tham của mình bằng cách sống biết đủ, nghĩa là 
bạn hãy sống hoan hỷ với những gì mình cần, chứ 
không sống theo những gì mình muốn. 


84. Hạnh phúc trong đạo Phật khác với hạnh 
phúc thế gian như thế nào? 


Quan niệm về hạnh phúc là một chủ đề rất 
rộng, tuy nhiên sự khác biệt căn bản của ý nghĩa 
hạnh phúc trong cuộc sống thực tế giữa đạo Phật 
và thế gian là ở chỗ bám víu hay không bám víu mà 
thôi. Với tinh thần không cố chấp - bám víu, người 
Phật tử sống an lạc, tự tại giữa thế gian, bất kể môi 
trường và hoàn cảnh như thế nào. Trái lại, hạnh 
phúc của thế gian luôn gắn liên với tư tưởng bám 
víu cái tôi, cái của tôi, và cái tự ngã của tôi. Đấy là 
những tư tưởng ái thủ, xung đột, nó âm thầm đánh 
tan mọi khả thể hạnh phúc của bạn và lôi kéo bạn 
về với bao nối tiếc giữa cõi phiển muộn của được, 
mất, hơn, thua. Do vậy, hạnh phúc trong đạo Phật 
được định nghĩa là không chấp thủ (không bám 
víu). 


85. Vậy sự nghiệp của một Phật tử là gì? 


Đây là câu hỏi rất thú vị. Phật tử, hiểu đơn 
giản là con của Đức Phật. Tuy nhiên Phật tử bao 
gồm bốn chúng, đó là xuất gia (nam, nữ) và tại gia 
(nam, nữ). Người xuất gia sống không lập gia đình 
nên công việc của họ là chuyên cần tu tập đạo giác 
ngộ, giải thoát. Trái lại, người tại gia lập gia đình, 
có vợ con... nên công việc của họ gắn liền với việc 
xây dựng đời sống hạnh phúc gia đình. Nhưng khi 
nói đến ý nghĩa sự nghiệp (hiểu theo đúng nghĩa 
của từ này) của một Phật tử, dầu xuất gia hay tại 
gia, chúng ta phải nói đến nền tảng của đời sống 
hạnh phúc thực thụ và lâu dài. Trong ý nghĩa này, 
sự nghiệp của một Phật tử không gì khác hơn là 
tử b¡ và trí tuệ. Có từ bi (tâm yêu thương rộng 
lớn/ cormnpassion) bạn mới có thể nuôi dưỡng cuộc 
sống; và phải có trí tuệ (wisdom) bạn mới biết cách 
xây dựng cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào, từ bi và trí tuệ cũng là nền tảng 
của đời sống hạnh phúc; nếu thiếu vắng hai yếu 
tố này, bạn sẽ không thể nào tạo dựng cho chính 
mình một sự nghiệp đúng nghĩa. Không có từ bi 
và trí tuệ làm nền tảng, thì những gì bạn làm đều 
như lâu đài xây trên bãi cát. Từ bi và trí tuệ không 
những là sự nghiệp của một Phật tử mà còn là sự 
nghiệp của một vị Phật hay một vị Bồ-tát. 





86. Các pháp môn tu tập khác nhau có chống 
trái nhau không? 


Các pháp môn tu tập được ứng dụng tùy 
theo căn duyên của từng người và từng trường 
hợp cụ thể, như những loại thuốc khác nhau dùng 
để trị các căn bệnh khác nhau. Cũng vậy, khi tu tập 
bạn cần phải chọn pháp môn thích hợp cho mình, 
vì đấy chính là pháp đối trị cho căn bệnh của riêng 
mình. Tác dụng và hiệu lực của từng pháp môn 
khác nhau dùng để trị những căn bệnh khác nhau; 
ở đây, từ bản chất, không có sự chống trái nhau giữa 
các pháp môn tu tập, mà chỉ có sự ứng dụng thích 
hợp hay không mà thới. Ví dụ, có người khi ngồi 
thiền lại buồn ngủ, nhưng khi niệm Phật thì tâm 
được an định. Trong trường hợp như thế thì bạn 
nên niệm Phật thay vì cố gắng ngồi thiển. Ngược 
lại, có người ngồi niệm Phật nhưng tâm vẫn náo 
loạn, nhưng ngồi theo dõi hơi thở thì tâm được an 
tịnh, trong trường hợp này thì bạn nên hành thiền 
thay vì niệm Phật. Tùy vào những tình huống và 
thời điểm khác nhau mà bạn có thể thay đổi pháp 
môn tu tập. Trên thực tế, nếu bạn đã chọn được 
pháp môn tu tập thích hợp cho mình và chuyên 
chú vào pháp môn đã chọn, thì bạn sẽ tu tập thành 
tựu. Mặc dầu các pháp môn khác nhau có thể trợ 
giúp cho sự tu tập của mình, như thiển-tịnh song 
tu chẳng hạn; nhưng bạn không nên thay đổi pháp 
môn liên tục làm cho tâm dao động và đánh mất 
niềm tin. Nên nhớ rõ, các pháp môn đều là phương 


tiện, như kích cỡ của những đôi giày khác nhau 
dành cho những đôi chân khác nhau. 


87. Tuổi trẻ và người lớn tuổi tu tập có khác 
nhau không? 


Do đời sống tâm-sinh lý khác nhau giữa 
tuổi trẻ và người lớn tuổi nên sự tu tập có thể khác 
nhau về phương pháp. Người trẻ thích tư duy lý 
luận, thích đặt vấn đề tại sao và để làm gì... Đây 
là cơ duyên tốt để học hỏi giáo pháp và phát triển 
tuệ giác. Người lớn nên khuyến khích tuổi trẻ học 
giáo pháp như là con đường tìm kiếm một friết lý 
sống cho chính bản thân mình và cho tương lai 
của mình. Không nên ép con em mình phải chấp 
nhận đức tin tôn giáo như là những giáo điều bắt 
buộc. Do đó, tuổi trẻ cần được khuyến khích học 
tập và thảo luận giáo pháp trước khi chúng có thể 
thực hành một vài pháp môn ban đầu như làm việc 
thiện nguyện, biết quý kính và thương yêu cha mẹ, 
thầy bạn, biết cách sống năng động và làm việc lợi 
ích cho tự thân và tha nhân, và biết cách xây dựng 
một đời sống hạnh phúc thực thụ và lâu dài. 

Ngược lại, do thời gian không còn nhiều 
nên người lớn tuổi tu tập theo niềm tin, sự hiểu 
biết và lòng thành vốn có. Người lớn phần nhiều 
thích thực tập giáo pháp (tụng kinh, niệm Phật, 
tham thiền) như một cách sống riêng của mình và 
là niềm an lạc trong thế giới tâm linh của mình. 
Với ít nhiều kinh nghiệm, người lớn có thể làm 





như thế mà không cần có một câu hỏi hay câu trả 
lời nào. Chính vì vậy, cách thức tu tập của một 
người lớn tuổi khó thích hợp cho một người trẻ 
tuổi. Khi bạn thấy con của mình bắt chước mình 
lễ Phật, bạn rất vui mừng; nhưng nếu bạn không 
tạo nhân duyên cho nó học tập giáo pháp thì nó sẽ 
không hiểu được ý nghĩa của việc lễ lạy, và có thể 
sẽ không thích lễ lạy nữa khi lớn lên. 

Nói chung, phương pháp tu tập của tuổi trẻ 
nặng về phần học hỏi và thực tập, trong khi đối 
với người lớn tuổi, phương pháp tu tập được chú 
trọng vào phần hành trì. Tuy nhiên, để cho sự tu 
tập của mình được thành tựu viên mãn, cả tuổi trẻ 
và người lớn nên thực tập đầy đủ Năm căn và Năm 
lực (xem thêm câu hỏi 39) như đã được giới thiệu. 


88. Với thời gian ngắn ngủi, người lớn tuổi nên 
tu tập như thế nào? 


Đối với người lớn tuổi, con đường tu tập cần 
phải được định hình qua những gợi ý sau đây: 

a. Xác định rõ pháp môn tu tập căn bản của 
mình là gì. Bạn không nên thấy người ta làm như 
thế nào thì mình làm như thế đó. 

b. Khi đã xác định rõ pháp môn tu tập của 
mình bạn nên cố gắng đi sâu vào pháp môn đó trên 
cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Có 
một vị Thầy hướng dẫn là điều rất cần thiết. 

c. Phát nguyện hành trì pháp môn tu tập 
của mình như là công việc xây dựng ngôi nhà tâm 


linh của mình một cách nghiêm túc, cho dầu hoàn 
cảnh có ra sao đi nữa. 

d. Thực tập pháp môn nào cũng vậy, bạn 
phải phát triển đây đủ Năm căn và Năm lực (xem 
thêm ở câu hỏi 39) cho đến hơi thở cuối cùng. 

e. Sau cùng, nhưng không kém phần quan 
trọng, đó là bạn phải ý thức rằng, những gì mình 
tu tập hôm nay có ảnh hưởng rất lớn đến sinh 
mệnh của chính mình cho cả đời này và đời sau. 
Nếu không ý thức được mối tương quan nhân quả 
nghiệp báo này, bạn sẽ tu tập một cách hờ hững và 
chí nguyện sẽ không vững bền. 


89. Nếu tu tập theo hiện pháp lạc trú thì tại sao 
phải quan tâm đến đời sau? 


Bạn nên phân biệt rõ khái niệm sự ý thức 
và sự quan tâm được dùng ở đây. Ý thức về nhân 
quả nghiệp báo trong ba đời (quá khứ, hiện tại, 
và vị lai) là nền tảng tri thức trên con đường tu 
tập. Một người không tin vào luân hồi tái sinh hay 
nhân quả, nghiệp báo hẳn không phải là một Phật 
tử đúng nghĩa. Trái lại, khi tu tập, nếu bạn không 
quan tâm đến những gì bạn đang làm mà chỉ nghĩ 
đến đời sau, như thế bạn sẽ rơi vào thế giới của 
vọng tưởng, điên đảo. Do vậy, ý thức về sự liên hệ 
nhân quả, nghiệp báo của đời này và đời sau thuộc 
về nền tảng tri thức của sự tu tập, nó sẽ giúp làm 
cho chí nguyện của bạn thêm vững bền. Trong khi 
đó, fu tập hiện pháp lạc trú có nghĩa là bạn thực 





tập an trú trong các pháp của hiện tại, chứ không 
có nghĩa là bạn không cẩn ý thức về nhân quả, 
nghiệp báo. 


90. Tuổi trẻ nên tu tập như thế nào? 


Con đường tu tập của tuổi trẻ cần được 
chuẩn bị theo những gợi ý sau đây: 

a. Trước hết, bạn cần thiết phải xây dựng 
cho chính mình một lý tưởng về cuộc sống hạnh 
phúc chân thật. Tất nhiên, cuộc sống hạnh phúc 
chân thật bao giờ cũng được xây dựng từ những 
giá trị chân thật và những điều thiện chân thật. 

b. Để tạo dựng cho cuộc sống của chính 
mình những giá trị chân thật, việc đầu tiên bạn 
phải làm đó là xây dựng một cái nhìn chân chính và 
niềm tin chân chính đối với cuộc sống (Chánh kiến 
và Chánh tư duy). 

c. Khi đã có một niềm tin và cái nhìn chân 
chính, bạn cần thiết phải có một điểm tựa cho cuộc 
sống của mình, và điểm tựa đó không gì khác hơn 
là triết lý sống của bạn. Trong lĩnh vực này, giáo 
thuyết về Bốn chân lý và Tám thánh đạo là nền 
tảng cho sự thực hành của bạn (xem thêm ở câu hỏi 
07, 41). 

d. Do cuộc sống vốn luôn thay đổi và có 
nhiều khó khăn, do đó bạn cần thiết ứng dụng tỉnh 
thần Trung đạo và hai chân lý vào việc tu tập của 
mình (xem thêm ở câu hỏi 67, 68, 69). 

e. Sau cùng, vì cuộc sống của tuổi trẻ có 


nhiều chi phối bởi các nhân duyên của gia đình và 
xã hội, do vậy bước đầu của sự tu tập chính là siêng 
năng làm các việc lành, tránh xa các việc xấu ác để 
vun trồng cội phúc cho hiện tại và mai sau. Tuy 
nhiên, khi có nhân duyên lành, hãy bắt đầu thực 
tập một pháp môn thích hợp để giữ sự quân bình 
cho cuộc sống nội tâm, làm dịu các căng thẳng, 
bức bách (stress), và xây dựng đời sống hạnh phúc 
(xem thêm ở câu hỏi 84 & 85). 


91. Ở tuổi gần đất xa trời với nhiều bệnh tật nên 
tu tập như thế nào? 


Bạn muốn nói đến người lớn tuổi? Đây là 
một câu hỏi thú vị. Khi biết chắc rằng qũy thời 
gian của bạn không còn nhiều nữa, bạn nên dành 
thời gian để quán riệm về giáo pháp Vô ngã (xem 
thêm ở câu hỏi 73, 74, 75) và chuyên cẩn hành trì pháp 
môn fu tập (Thiền, Tịnh, hay Mật) của mình. Tuổi 
già là cơ hội quý báu để bạn tu tập và làm mới 
lại chí nguyện của mình sau bao năm tháng phiêu 
linh, vì bấy giờ áp lực của cuộc sống không còn đè 
nặng trên thân xác của bạn nữa. Tuy nhiên, niềm 
nối tiếc qúa khứ và nỗi sợ hãi từ giã cõi đời lại là 
vấn đề chia rẽ và làm xao xuyến tâm hồn của bạn. 
Do vậy, quán niệm về vô ngã sẽ giúp bạn buông 
bỏ mọi bám víu một cách dễ dàng hơn. Đồng thời, 
ý thức sâu sắc về nhân quả, nghiệp báo của đời 
này và đời sau sẽ là dòng năng lượng giúp bạn trỗi 
dậy các thiện nguyện cao đẹp của mình. Niềm tin 








vào nhân quả, nghiệp báo trong lúc này sẽ giúp 
bạn tự tâm sám hối các lỗi lầm trong qúa khứ và 
phát triển các thiện niệm tha thứ, khoan dung 
đối với mọi trở lực đã xảy ra trong suốt cuộc đời 
của mình. Biết quán niệm và tu tập phát triển các 
thiện tâm trong lúc tuổi già là niềm hạnh phúc vô 
biên của người Phật tử. Nên nhớ rằng, bạn có thể 
trở thành một vị thiên (trời) hay một chúng sanh 
ở cõi Tịnh ngay sau khi tắt thở nếu bạn biết tu tập 
trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. 


92. Làm sao để khỏi sợ chết? 


Chết là một sự thật mà nhiều người không 
muốn nói ra hay không muốn nghĩ đến cho dù 
bạn cho rằng mình có sợ chết hay là không. Là 
người Phật tử, chúng ta biết rằng chết là một phần 
của cuộc sống duyên sinh trong vòng luân hồi. Do 
vậy nếu ?thìn nhận cái chết một cách đúng chân lý, 
thì bạn sẽ không bao giờ sợ chết, mà trái lại bạn sẽ 
sợ sống hoài với tuổi già mà không chết! Thử nghĩ 
nếu bạn sống đến 200 hay 300 tuổi thì tuổi già sẽ 
làm cho bạn khổ đau và buồn chán biết chừng nào. 
Cũng như, khi nói đến sự thật vô thường, nhiều 
người vội nghĩ đấy là cái nhìn bi quan; nhưng 
trái lại, vô thường là sự thật. Và sự thật này có thể 
đem tới lạc quan, vì vô thường luôn luôn có khả 
năng đem lại cho cuộc sống biết bao nhiều cơ hội 
chuyển hóa trong sự đổi thay không ngừng. Chính 
nhờ vào định luật Vô thường mà cái xấu có thể trở 


thành cái tốt, từ khổ đau có thể xây dựng hạnh 
phúc, và cuộc sống của bạn có thể được thay đổi 
theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Do đó, chết là 
một sự kiện tất yếu trong dòng chảy của cuộc sống 
luân hồi. Đạo Phật quan niệm, chết như cởi chiếc 
áo cũ và sinh như mặc chiếc áo mới, không có gì là 
đáng sợ hết. Điều đáng quan tâm là bạn sẽ chết với 
một tâm trạng như thế nào để gọi là cởi áo cũ và 
mặc áo mới một cách bình an, tự tại. Vì vậy, tu tập 
Chánh kiến, trí huệ và hành trì các thiện pháp trở 
thành yếu tố quan trọng. Người tu tập chân chính 
không bao giờ sợ chết! 


93. Cô đơn là nỗi ám ảnh của con người trước 
cảnh già nua và tử biệt, vậy nên tu tập như thế 
nào để có thể vượt qua nỗi ám ảnh này? 


Đây là một câu hỏi thực tế đối với người già. 
Nếu bạn là người không biết tu tập, quả thực già 
nua và tử biệt chính là nỗi ám ảnh lớn lao của cô 
đơn. Nhưng trái lại, nếu biết tu tập đúng pháp, thì 
trong cô đơn, bạn có thể sẽ nếm được hương vị cô 
liêu với niềm phúc lạc vô biên. Chúng ta biết rằng 
để đạt đến an lạc - giải thoát thực thụ, bạn cần 
phải tự thân kinh nghiệm những trạng thái vi tế 
của thiền định, bao gồm sự xả ly, an định, diệu lạc, 
và thanh tịnh. Có thể hiểu đại khái lộ trình tâm 
linh này như sau : 

a. Xả ly, tức là buông bỏ mọi tâm bám víu 
chấp ngã hay mọi ý niệm và biểu hiện của tham 





lam, sân hận và sỉ mê. 

b. An định là niềm an lạc sinh khởi từ sự 
định tâm. 

c. Diệu lạc là niềm phúc lạc uyên nguyên sâu 
thắm sinh khởi từ sự từ bỏ mọi giao động phấn 
khích của các dục vi tế. 

d. Thanh tịnh, tức là sự an trú trong vô niệm 
hay còn gọi là xả niệm thanh tịnh. 

Đấy chính là những kinh nghiệm về sự 
thanh tịnh mà bạn chỉ có thể đạt được trong thiền 
định hay nói khác đi là trong những lúc sống một 
mình. Do vậy, đối với một hành giả tu tập, hương 
vị cô liêu chính là niềm phúc lạc cao thượng và 
nhiệm mầu khôn lường. Hương vị cô liêu của bậc 
Thánh vượt lên trên mọi mô tả bằng ngôn ngữ, 
như Niết-bàn tịch tĩnh. Do vậy, đối với người tu 
tập, cô đơn là cơ hội quý báu để thể nghiệm diệu 
pháp tịch tịnh chứ không phải là nỗi ám ảnh đáng 
sợ theo tâm thức bình thường. 


94. Nếu không nếm được hương vị cô liêu thì 
làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh cô đơn trước sự 
già nua và tử biệt? 


Có nhiều cách có thể giúp bạn vượt qua nỗi 
sợ hãi này. 

a. Bạn hãy nhất tâm niệm Phật và hết lòng 
quy kính, hướng về ba ngôi Tam bảo. Hãy dốc toàn 
tâm toàn ý của mình để hợp nhất tâm mình với 
ba ngôi Tam bảo, với một vị Phật hay một vị Bồ- 


tát trong niềm kính yêu sâu thắm, trong từng hơi 
thở và từng nhịp đập của con tim. Thực tập như 
thế bạn sẽ tạo cho mình một dòng năng lượng 
tỉnh thức và từ bi được kết nối từ tự lực và tha lực. 
Dòng năng lượng này sẽ quét sạch mọi nỗi sợ hãi 
cô đơn và đem đến cho bạn nguồn sống an lạc. 

b. Hãy quán niệm rằng mình, một mình 
một bóng, đã đến với thế gian này; và rồi mình 
sẽ, một mình một bóng, từ giã thế giới này. Không 
ai có thể cùng đi với mình, ngoại trừ cái nghiệp 
mà mình đã tạo tác. Do đó, bạn hãy nỗ lực làm 
các việc lành bất kỳ khi nào có thể, vì đó chính là 
điểm tựa cho một sự tái sinh tốt đẹp. Thêm vào 
đó, thay vì ngồi rầu rĩ cô đơn, hãy quán niệm về vô 
ngã, thực tập sống trong sự tịnh lạc và thưởng thức 
hương vị cô liêu, dòng suối nguồn của thanh tịnh 
uyên nguyên, không vui, không buồn. 

Đối với một người Phật tử, niềm thành kính 
đối với ba ngôi Tam bảo luôn luôn là điểm tựa 
cao quý cho sự nuôi dưỡng và phát triển đời sống 
phúc lạc cao thượng của nội tâm, nhất là trong 
khoảnh khắc giao thời của sinh - tử. 


95. Làm thế nào để khuyến khích con cháu trẻ 
tuổi tu tập? 


Bạn không thể nào bắt con cháu trẻ tuổi 
tu tập theo những gì bạn đang hành trì hay như 
những gì bạn muốn. Tuổi trẻ không thích giáo 
điều, không thích làm cái gì mà mình không hiểu, 





không tin, không thích nghĩ đến chuyện tu mau 
kẻo trễ của người già. Trái lại, tuổi trẻ sẵn sàng làm 
theo những gì mà chúng nghĩ là có lợi cho cuộc 
sống một cách thiết thực. Do vậy, để khuyến khích 
tuổi trẻ tu tập, bạn trước hết phải là một mẫu người 
lý tưởng (model) cho chúng. Nếu bạn bình thản 
trước sóng gió khổ đau và biết vận dụng trí tuệ 
khéo léo trong mọi tình huống... thì chúng sẽ bắt 
chước bạn ngay lập tức mà không cần phải kêu gọi 
hay mời mọc. Trái lại, nếu bạn đầy sân si, bất bình, 
bất an, tà kiến, cố chấp, khổ não... mà bạn bảo con 
cháu của mình tu theo mình chắc chắn chúng sẽ 
không theo mà còn phản đối lại. Vì thế, để khuyến 
khích con cháu tu tập, bạn phải là điểm tựa kiên cố 
cho chúng, là cội nguồn bình an cho chúng, và là 
niềm cảm hứng cho chúng. 


96. Làm sao để có thể sống dung hòa với người 
khác tôn giáo trong cùng một gia đình? 


Điều này rất đơn giản, bạn hãy xem đối 
tượng tôn thờ và kính ngưỡng của người khác là 
một vị Bồ-tát hóa thân để độ cho những ai thích 
hợp, như những hóa thân của Bồ-tát Quán Thế 
Âm chẳng hạn. Và trái lại, bạn nên bày tỏ tấm lòng 
tôn kính những bậc Thánh trong các tôn giáo khác 
như là những bậc tiền bối, những vị Thầy hướng 
đạo. Nghĩ như thế và làm như thế thì sẽ không có 
gì khó khăn khi phải sống chung với người khác 
tôn giáo trong cùng một gia đình. Tuy nhiên, khi 


sống trong một bối cảnh có nhiều nền văn hóa và 
tôn giáo khác nhau, như ở Hoa Kỳ và các nước 
Châu Âu chẳng hạn, bạn nên tìm hiểu thêm về 
các nền văn hóa và tôn giáo khác để tạo sự cảm 
thông và hiểu biết lẫn nhau. Tây phương, trong 
giới học thuật, các học giả vẫn thường bảo nhau 
rằng, nếu bạn chỉ biết một tôn giáo, có nghĩa là 
bạn chẳng biết tôn giáo nào (Ifyou know onÌy one 
religion, you know none). 


97. Làm thế nào để sống chung với người khác 
nhau về quan điểm? 


Nếu bạn muốn người khác chấp nhận quan 
điểm của mình, thì bạn cũng phải biết lắng nghe 
quan điểm của người khác, cho dầu bạn thích hay 
không. Nếu là người tu tập, thì mọi quan điểm dù 
đúng hay không đúng (theo suy nghĩ của bạn) đều 
có thể giúp cho bạn thể nghiệm tính chất đa diện 
của cuộc sống, đồng thời làm cho tuệ giác của bạn 
thêm phát triển. Điều quan trọng là, sống trong 
những tình trạng có những khác biệt về tư tưởng, 
bạn cần phải nhẫn nại phát triển tâm từ bỉ và vận 
dụng trí tuệ của mình một cách thiện xảo nhằm 
đem lại sự hài hòa, an lạc cho chính tmình và cho 
những người chung quanh mình. Trái lại, nếu bạn 
lấy quan điểm của mình để lấn át quan điểm của 
người khác, thì xung đột sẽ xảy ra, và đấy là điều 
hoàn toàn không nên làm. 





98. Nếu phải sống chung với người nhiều tà kiến 
thì sao? 


Trước hết bạn nên quán niệm sâu sắc rằng 
bạn có thực sự có chánh kiến hay chưa trước khi 
phê phán người khác là tà kiến. Khi đã xác định 
rõ, bạn nên dùng hiệu lực thực tế trong sự tu tập 
của mình làm câu trả lời mà không cần phải tranh 
cãi hay hơn thua với nhau về quan điểm. Điều đó 
chẳng có ích gì mà trái lại còn gây thêm khổ đau 
cho chính mình và cho kẻ khác. Sự an lạc, thanh 
tịnh, tình thương và trí tuệ của bạn tự nó có khả 
năng chuyển hóa người khác mà không cần đến lý 
luận. Nên nhớ rằng, ăng lượng thanh tịnh bao giờ 
cũng có khả năng bảo hộ cho bạn cũng như chuyến 
hóa kẻ khác. 


99. Làm thế nào để sống bình an bên cạnh người 
nhiều cố chấp và thị phi? 


Đây là câu hỏi thú vị. Ở đâu cũng có người 
mình thương và người làm mình khó chịu, nếu 
không nói là thường gây bất an cho mình. Trong 
trường hợp phải đối diện với người lắm cố chấp và 
thị phi như thế, bạn không cần nói mà chỉ cần lắng 
nghe với tất cả sự bình thản, bao dung và cố gắng 
đừng đáp lại bằng bất kỳ một phẩn ứng nào. Hãy 
quán niệm và thực tập hạnh của lá sen. Nước chảy 
lên lá rồi liền trôi đi một cách nhẹ nhàng. Bạn thực 
tập lắng nghe với tâm không phản kháng, sẵn lòng 


nghe tất cả giọng điệu, như nghe một đĩa nhạc có 
nhiều bài hát khác nhau, dịu dàng và không dịu 
đàng, vui và buồn, trầm và bổng... lập lắng nghe 
với tâm không phản kháng, lâu ngày bạn sẽ làm 
cho tâm mình trở nên bình thản như mặt đất, có 
thể chấp nhận bất kỳ bàn chân hay sự chà đạp nào 


mà lòng vẫn an nhiên, tự tại. 


100. Làm thế nào để cuộc sống nội tâm được 
bình an? 


Thực tế cuộc sống bao giờ cũng có nhiều 
điều bất an, căng thẳng và phiền muộn. Do đó, 
giữ sự quân bình cho đời sống nội tâm là điều rất 
quan trọng mà bạn cần thực tập mỗi ngày. Thử tự 
hỏi, một ngày bạn tắm rửa một lần cho thân thể 
của mình, nhưng bạn có tắm rửa cho tâm hồn của 
mình không? Trên thực tế, chúng ta thường không 
làm chủ được tâm của mình, mà trái lại chúng ta 
bị tâm của mình làm chủ, lôi kéo liên tục, thậm 
chí ngay cả khi ăn, khi ngủ. Chúng ta ít có khi, nếu 
không nói là chưa bao giờ, sử dụng tâm mình như 
một công tắc điện, có thể mở hay tắt tùy ý. Chính 
dòng tâm thức của lo âu, hy vọng, và sợ hãi xoay 
vòng liên tục và cuốn trôi đi mọi sự bình an trong 
cuộc sống của bạn. Do đó, để cuộc sống được bình 
an, bạn nên fhực tập sống chánh niệm, tỉnh thức 
trong từng hơi thở và bước chân của mình. Chánh 
niệm là cách thức để điều phục tâm và làm chủ 
tâm thức của chính mình, và đấy cũng là một cách 





gội rửa các tâm hoang vu, vọng tưởng. Bạn có thể 
thực tập bằng cách đơn giản nhất là bắt đầu đưa 
sự chú ý (theo đõi) của mình vào từng hơi thở vô 
ra, duy trì sự chú ý hơi thở càng lâu càng tốt. Bên 
cạnh đó, hàng ngày bạn nên dành tối thiểu mười 
lăm phút, nửa tiếng hay một giờ để chăm sóc cho 
tâm hồn của mình bằng cách quán chiếu xem tâm 
của mình đã và đang như thế nào? Trong lúc quán 
niệm như thế, bạn nên quyết tâm loại bỏ những 
ý niệm tham, sân, si hay những biểu hiện của nó 
qua thân, miệng, ý và phát triển các tâm từ, bị, hỷ, 
xả. Bạn có thể tận dụng lúc nghỉ ngơi hay trước 
khi ngủ để hành trì quán niệm (xem thêm ở câu hỏi 
54, 55, 56). 


101. Khi đối diện với khổ đau, người Phật tử nên 
tu tập thế nào? 


Làm vơi đi khổ đau bằng cách này hay cách 
khác là điều mong ước của tất cả mọi người. Tuy 
nhiên, cách thức mà Đức Phật dạy chúng ta khi 
đối diện với khổ đau là fìmn kiếm nguyên nhân của 
khổ đau để chuyển hóa nó, chứ không phải chạy 
trốn khổ đau. Trên thực tế, để lắng dịu khổ đau, 
việc đầu tiên bạn cần làm là ôm lấy niềm đau như 
một kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống. Để làm 
được điều đó, bạn cần dành nhiều thời gian để 
quán chiếu thực tại của khổ đau cũng như những 
nguyên nhân sâu xa của nó thay vì ngồi than thân 
trách phận hay cố chạy trốn. Khổ đau nào cũng 


đưa đến cho ta một kinh nghiệm sống quý giá, 
và đó cũng là chất liệu cần thiết để nuôi dưỡng 
nghị lực và ý chí của con người. Nếu không có khổ 
đau làm nền tảng cho cuộc sống hạnh phúc, thì 
hạnh phúc của bạn sẽ trở nên mong manh như 
sương khói. Thêm vào đó, trong khổ đau còn có 
những đức tính cao quý giúp cho chúng ta trưởng 
dưỡng đời sống tuệ giác chân thật. Chẳng hạn, khi 
đối diện với bệnh tật, bất an chúng ta có thể kinh 
nghiệm được sự vô thường và từ đó từ bỏ bớt tâm 
kiêu mạn, chấp ngã; hay khi đối diện với tai nạn, 
chết chóc, đau thương... các tâm sân si, thù hận 
sẽ nguội dần. Vì vậy, để chuyển hóa khổ đau, bạn 
không nên chạy trốn khổ đau hay xua đuổi khổ 
đau, mà trái lại hãy ôm ấp nó như những chất liệu 
cho cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là, nếu 
bạn không thấy rõ được nguyên nhân đích thực 
của khổ đau, thì bạn sẽ không thể chuyển hóa nó 
một cách hữu hiệu. Đức Phật dạy khổ đau là một 
chân lý, và khi thấy được chân lý (sự thật) của khổ 
đau thì an lạc liên sinh khởi. Do đó, quán niệm về 
bản chất của khổ đau hay nguyên nhân của khổ 
đau không những là một giải pháp chuyển hóa mà 
còn là cách thức chữa lành khổ đau. 


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 


The Venerable Khai Thien, a.ka. Thịch lam Thien 
born 1970 in Vietnam; entered monastic liƒe in 1976; Bhiksu 
ordained in 1990; eraduated Ph.D. in Religiơus Studies in 2008, 
University oƒthe West, California, U.S.A; ƒounder oƒ the White 
Sands Buddhist Center (Florida) established in 2005 and Good 
Moumtain Monastery (Califormia) established in 2010. Pub- 


lished books in America: 


2011 - Cẩm Nang của Người Phật Tử - Tập II (Bud- 
đhistm 201- Questioơns and Answers), White Sands Bud- 
dhist Publications. 


2011 - Hạt Nhân của Hạnh Phúc (The Core oƒ Hap- 
piness), White Sands Buddhist Publicalions, Mims, 
primted in U.S.A. 


2010 - Words from the Heart oƒ Wisdom, White Sands 
Buddhist Publications, Mims, printed in US.A 


2009 - Cẩm Nang của Người Phật Tử (Buddhism 101- 
Quesfions and Answers), White Sands Buddhist Publi- 


CafiOfIS. 


20086 - Heart Sutra. 3rd EdiHon. White Sands Buddhist 
Publicatons, Mims, printed in U.S.A. 


2007 - The Buddhist Principle oƒ Rebirth (Doctoral Dis- 
sertation). University oƒthe West, Rosemead, California. 


2007 - Hạnh Trinh Tam Linh (Foundation oƒ Spiritual 
Journey). White Sands Buddhist Publications, Mims, 
primted in U.S.A. 


